BẢN DỊCH TIÊU CHUẨN 
(Dùng cho đào tạo, cập nhật kiên thức) 


ISO/IEC 17025 : 2005 


YÊU CÀU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG 
THỨ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUÄN 


GENERAL REQUIREMENTS FOR THE 
COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION 
LABORATORIES 


HÀ NỘI 2005 


Mục lục 


Lời giới thiệu 

1. Phạm vi áp dụng 

Bộ Tiêu chuẩn trích dẫn 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

Á. Các yêu cầu về quản lý 

4.1. Tổ chức 

4.2. _ Hệ thống quản lý 

4.3. Kiểm soát tài liệu 

4.3.1. Yêu cầu chung 

4.3.2 Phê duyệt và ban hành tài liệu 

4.3.3. Thay đổi tài liệu 

4.4. _ Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp 
đồng 

4.5. _ Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu 
chuẩn 

4.6. Mua dịch vụ và đồ cung cấp 

4.7. Dịch vụ đối với khách hàng 

4.8.  Phàn nàn 

4.9. Kiểm soát việc thử nghiệm và hiệu 
chuẩn không phù hợp 

4.10. Cải tiến 

4.11. Hành động khắc phục 

4.11.1 Yêu cầu chung 

4.11.2 Phân tích nguyên nhân 

4.11.3 Lựa chọn và thực hiện hành động 

khắc phục 

4.11.4 Theo dõi hành động khắc phục 

4.11.5 Đánh giá bỗổ xung 

4.12. Hành động phòng ngừa 

4.13. Kiểm soát hồ sơ 

4.13.1 Yêu cầu chung 

4.13.2 Hồ sơ kỹ thuật 

4.14. Đánh giá nội bộ 

4.15. Xem xét của lãnh đạo 

5. Các yêu câu kỹ thuật 

5.1 Yêu cầu chung 


Introduction 

Scope 

Normative references 
Terms and definitions 
Managemernt requirements 
Organization 

Management system 
Document control 

General 

Document approval and issue 
Document changes 


Review of requests, tenders and contracts 


Subcontracting of tests and calibrations 


Purchasing servieces and supplies 
Service to the customer 

Complaints 

Control of nonconforming testing and/or 
calibration work 

lmprovement 

Corrective action 

General 

Cause analysis 

Selection and implementation of corrective 
actions 

Monitoring of corrective actions 
Additional audits 

Preventive action 

Control of records 

General 

Technical record 

Internal audits 

Managemert reviews 

Technical requirements 


General 


¬ ¬) Œ C: Ca: CÔ) — 


5.2 
5.3 


5.4 


5.4.1 
5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 
5.4.6 
5.4.7 
9.9 

5.6 

5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 


S./ 
5.8 


5.9 


S.10 
S.10.1 
5.10.2 


5.10.3 
S.10.4 
S.10.5 
S.10.6 


S.10.7 
S.10.8 


S.10.9 


Nhân sự 


Tiện nghi và điều kiện môi trường 


Phương pháp thử nghiệm và hiệu 
chuẩn và phê duyệt phương pháp 
Yêu cầu chung 
Lựa chọn phương pháp 
Phương pháp do PTN xây dựng 
Các phương pháp không tiêu chuẩn 
Phê duyệt phương pháp 
Đánh giá độ không đảm bảo đo 
Kiểm soát dữ liệu 
Thiết bị 
Liên kết chuẩn 
Khái quát 
Các yêu cầu cụ thể 


Chuẩn chính và mẫu chuẩn 


Lấy mẫu 
Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu 
chuẩn 
Đảm bảo chất lượng kết quả thử 
nghiệm và hiệu chuẩn 
Báo cáo kết quả 
Yêu cầu chung 
Biên bản thử nghiệm và giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn 
Biên bản thử nghiệm 
Chứng chỉ hiệu chuẩn 
Nhận xét và diễn giải 
Kết qủa thử nghiệm và hiệu chuẩn 
nhận được từ nhà thầu phụ 
Chuyển giao kết quả bằng điện tử 
Hình thức biên bản và giấy chứng 
nhận 
Sửa đổi bổ xung thử nghiệm hoặc 


giấy chứng nhận hiệu chuẩn. 


Personnel 

Accommodation and environmental 
conditions 

Test and calibration methods and method 
validation 

General 

Selection of methods 
Laboratory-developed methods 
Non-standard methods 

Validation of methods 

Estimation of uncertainty of measurement 
Control of data 

Equipment 

Measuremert traceability 

General 

Specific requirements 
Reference standards and reference 
materials 

Sampling 


Handling of test and calibration items 


Assuring the quality of test and calibration 
results 

Reporting the results 

General 


Test reports and calibration certificates 


Test reports 

Calibration certificates 

Opinions and interpretations 

Testing and calibration results obtained 
from subcontractors 

Electronic transmission of results 


Format of reports and certificates 


Amendments to test reports and calibration 


cerificate 


19 
21 


2) 


23 
23 
24 
24 
25 
27 
28 
29 
32 
SẼ, 
°9/ 
Si) 


36 
Sử) 


38 


39 
39 
40 


4I 
42 
43 
44 


44 
44 


44 


Lời giới thiệu 

Phiên bản lần thứ nhất (1999) của tiêu chuẩn này 
được ban hành là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm 
chung trong việc thực hiện ISO/IEC Guide 25 và 
EN 45001 và thay thế cả hai tiêu chuẩn này. Tiêu 
chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn 
chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 
(sau đây gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ 
thống chất lượng, rằng PTN có năng lực kĩ thuật và 
có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kĩ 
thuật. 

Phiên bản lần thứ nhát của tiêu chuẩn này đã tham 
chiếu tới ISO/IEC 9001:1994 và ISO 9002:1994. 
Hai tiêu chuẩn này đã được thay thế bằng tiêu 
chuẩn ISO/IEC 9001:2000, có kết hợp với ISO/IEC 
17025. Trong phiên bản lần thứ hai của tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025, các điều của tiêu chuẩn được sửa 
đổi và bổ sung chỉ khi cần thiết để phù hợp với ISO 
9001:2000. 

Các tổ chức công nhận thừa nhận năng lực của 
các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần sử dụng 
tiêu chuẩn này nh-là cơ sở cho việc công nhận. 
Điều 4 qui định các yêu cầu cần có cho việc quản lý 
tốt. Điều 5 qui định các yêu cầu về năng lực kĩ 
thuật đối với loại phép thử và/hoặc hiệu chuẩn mà 
PTN thực hiện. 

Việc sử dụng ngày càng rộng rãi hệ thống chất 
lượng nhìn chung đã làm tăng nhu cầu đảm bảo 
cho các PTN là trực thuộc một tổ chức lớn hơn 
hoặc là PTN cung cấp các dịch vụ khác, có thể 
hoạt động theo một hệ thống chất lượng phù hợp 
với TCVN ISO 9001 và tiêu chuẩn này. Vì vậy, 
người ta đã thận trọng sáp nhập tất cả những yêu 
cầu của TCVN ISO 9001 có liên quan đến phạm vi 
các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn thuộc hệ 
thống chất lượng PTN. 

Vì vậy các PTN đáp ứng được tiêu chuẩn này sẽ 
hoạt động phù hợp với TCVN ISO 9001. 


Sự phù hợp của một hệ thống quản lý chất lượng 
trong PTN đang hoạt động theo các yêu cầu của 
ISO 9001 bản thân nó không chứng tỏ năng lực 
của PTN cung cấp các kết quả và dữ liệu có giá trị 


Foreword 

The first ediion (1999) of this International 
Standard was produced as the result of extensive 
experience ¡in the implementaton of ISO/IEC 
Guide 25 and EN 45001, both of which it replaced. 
lt contained all of the requirements that testing and 
calibration laboratories have to meet if they wish to 
demonsfrate that they operate a management 
system, are technically competent, and are able to 
generate technically valid results. 


The first edition referred to ISO 9001:1994 and 
ISO 9002:1994. These standards have been 
superseded by ISO 9001:2000, which made an 
alignment of ISO/IEC 17025 necessary. In this 
second edition, clauses have been amended or 
added only when considered necessary in the light 
of ISO 9001:2000. 

Accreditaion bodies that recognize the 
competence of testing and calibration laboratories 
should use this International Standard as the basis 
for their accreditation. Clause 4 specifies the 
requirements for sound management. Clause 5 
the  requirements 
competence for the type of tesfs 
calibrations the laboratory undertakes. 
Growth 
generally has increased the need to ensure that 
laboratories which form part of larger organizations 


specifies for  technical 


andior 


in the use of management systems 


or offer other services can operate to a quality 
management system that is seen as compliant 
with ISO 9001 as well as with this International 
Standard. Care has been taken, therefore, tfo 
incorporate all those requirements of ISO 9001 
that are relevant to the scope of testing and 
calibraton services that are covered by the 
laboratory's management system. 

Testing and calibration laboratories that comply 
with this International Standard will therefore also 
operate in accordance with ISO 9001. 

Conformity of the quality management system 
within which the laboratory operates to the 
requirements of ISO 9001 does not of itself 
demonstrate the competence of the laboratory to 


về mặt kỹ thuật. Sự phù hợp đối với lSO/IEC 17025 
cũng không có nghĩa là hệ thống quản lý chất 
lượng PTN đang sử dụng phù hợp với tất cả các 
yêu cầu của ISO 9001 


Sự chấp nhận kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn 
giữa các nước sẽ lợi hơn nếu các PTN tuân thủ 
tiêu chuẩn này và nếu PTN được các tổ chức công 
nhận tham gia thoả ước thừa nhận lẫn nhau với 
các tổ chức tương đương của các quốc gia khác 
sử dụng tiêu chuẩn này để công nhận. 


Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo điều kiện cho 
sự hợp tác giữa các PTN và các tổ chức khác 
nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm 
và làm hài hoà các tiêu chuẩn và thủ tục. 


produce technically valid data and results. Nor 
does demonstrated conformity to this International 
Siandad ¡imply confomity of the quality 
management system within which the laboratory 
operates to all the requirements of ISO 9001. 

The acceptance of testing and calibration results 
should be facilitaed ¡if 
laboratories comply with this International 
Standard and if they obtain accreditaton from 
bodies which have entered into mutual recognition 
bodies in  other 


between countries 


agreements with equivalent 
countries using this International Standard. 

The use of this International Standard will facilitate 
cooperation between laboratories and other 
bodies, and assist in the exchange of information 
and experience, and in the harmonizaton of 


standards and procedures. 


YÊU CÀU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU 


CHUẨN 


1. Phạm vi áp dụng 

1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về 
năng lực thực hiện các phép thử và/hoặc hiệu 
chuẩn bao gồm cả việc lấy mẫu. Tiêu chuẩn này đề 
cập đến việc thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực 
hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu 
chuẩn và các phương pháp do PTN tự xây dựng. 
1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức 
thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Các 
tổ chức này bao gồm, ví dụ như các PTN bên thứ 
nhất, bên thứ hai, bên thứ ba và các PTN mà việc 
thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn là một phần của 
hoạt động giám định và chứng nhận sản phẩm. 
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các PTN không 
phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi 
hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Khi một 
PTN không thực hiện một hoặc nhiều hoạt động 
được quy định trong tiêu chuẩn này, như lấy mẫu 
và thiết kế/phát triển các phương pháp mới, thì các 
yêu cầu thuộc các điều đó không cần áp dụng 


1.3 Các chú thích được đưa ra để làm rõ nội dung, 
các ví dụ và hướng dẫn. Chú thích này không phải 
là các yêu cầu và không tạo thành một phần của 
tiêu chuẩn này. 

1.4 Tiêu chuẩn này sử dụng cho các PTN trong 
việc xây dựng hệ thống quản lý về hoạt động kỹ 
thuật, hành chính và chất lượng. Khách hàng của 
PTN, cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan công 
nhận cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này để xác 
nhận hoặc thừa nhận năng lực của các PTN. Tiêu 
chuẩn quốc tề này không được sử dụng là chuẩn 
mực để chứng nhận PTN. 


Chú thích 1: Thuật ngữ “Hệ thống quản lý” trong 
tiêu chuẩn này có nghĩa là hệ thống kỹ thuật, hành 
chính và chất lượng điều hành hoạt động của một 
DTN. 

Chú thích 2: Chứng nhận một hệ thống quản lý 
cũng thường được gọi là đăng ký. 

1.5 Việc tuân thủ các yêu cầu và an toàn trong hoạt 
động của các PTN không thuộc phạm vi tiêu chuẩn 


1 Scope 

11 This Internatonal Standard specifies the 
general requirements for the competence to carry 
out tests and/or calibrations, including sampling. l† 
covers testing and calibraton performed using 
standard methods, non-standard methods, and 
laboratory-developed methods. 

1.2 This International Standard is applicable to all 
organizations performing tests and/or calibrations. 
These include, for example, first-e, second- and 
third-party laboratories, and laboratories where 
testing and/or calibration forms part of inspection 
and product certification. 

This International Standard is applicable to all 
laboratories regardless of the number of personnel 
or the extent of the scope of testing and/or 
calibration activities. When a laboratory does not 
undertake one or more of the activities covered by 
this International Standard, such as sampling and 
the design/development of new methods, the 
requirements of those clauses do not apply. 

1.3 The notes given provide clarification of the text, 
examples and qguidance. They do not contain 
requirements and do not form an integral part of 
this International Standard. 

1.4 This International Standard ¡is for use by 


laboratores ¡in developing their management 
system for quality, administratve and technical 
operations. Laboratory customers, regulatory 


authorities and accreditation bodies may also use it 
in confirming or recognizing the competence of 
laboratories. This International Standard ¡is not 
intended to be used as the basis for certification of 
laboratories. 

NOTE 1 The term 'management system' in this 
International Standad  means the  qualiy, 
administrative and technical systems that govern 
the operations of a laboratory. 

NOTE 2 Certification of a management system is 
somefimes also called registration. 

15 Compliance with regulatory and safety 
requirements on the operation of laboratories is not 


6 


này. 

1.6 Nếu các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn tuân 
thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì PTN sẽ hoạt 
động theo một hệ thống quản lý chất lượng trong 
các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng 
được các yêu cầu của lSO 9001. Phụ lục A đưa ra 
chỉ dẫn đối chiếu tiêu chuẩn này với ISO 9001. Tiêu 
chuẩn này đề cập đến các yêu cầu năng lực kỹ 
thuật mà không đề cập trong ISO 9001. 


Chú thích 1 -Cần thiết phải giải thích hoặc diễn giải 
một số yêu câu trong tiêu chuẩn này để đảm bảo 
các yêu cầu được áp dụng một cách nhất quán. 
Hướng dẫn cho việc áp dụng trong các lĩnh vực cụ 
thể, đặc biệt là cho các cơ quan công nhận [xem 
ISO/IEC 17011) được trình bày trong phụ lục B. 


Chú thích 2 -Nếu PTN mong muốn được công nhận 
một phân hoặc tắt cả các hoạt động thử nghiệm và 
hiệu chuẩn thì PTN nên chọn một cơ quan công 
nhận hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011. 


2 Tiêu chuẩn trích dẫn 
Các tài liệu viện dẫn sau là không thể thiếu được 
khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu tham 
chiếu không rõ thời gian ban hành thì sẽ áp dụng 
tài liệu viện dẫn (bao gồm cả các sửa đổi) được 
ban hành gần đây nhát. 


ISO 17000, Đánh giá sự phù hợp —- Thuật ngữ 
chung và định nghĩa. 

VIM, Đo lường học. Thuật ngữ chung và cơ bản 
trong đo lường, do BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, 
IUPAP 

Chú thích -Các tiêu chuẩn, hướng dẫn liên quan 
khác... về các chủ đề của tiêu chuẩn này được nêu 
trong danh mục tài liệu tham khảo 


3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Các thuật ngữ và định nghĩa trình bày trong 
|SO/IEC 17000 và VIM đợc sử dụng cho tiêu 
chuẩn này. 

Chú thích -Các định nghĩa chung liên quan tới chất 
lượng được trình bày trong ISO 9000 còn ISO/IEC 


17000 nêu ra các định nghĩa cụ thể liên quan đến 


covered by this International Standard. 

1.6 lf testing and calibration laboratories comply 
with the requirements of this International Standard, 
they will operate a quality management system for 
their testing and calibraton activiies that also 
meefts the principles of ISO 9001. Annex A provides 
nominal cross-references between this International 
Standad and ISO 9001. This 
Standard COVerS technical 
requirements that are not covered by ISO 9001. 
NOTE 1 lt might be necessary to explain or 
interpret certain requirements ¡in this International 


International 
competence 


Standard to ensure that the requirements are 
applied in a consistent manner. Guidance for 
establishing applicatons for specific fields, 
especially for accreditaton bodies (see ISO/IEC 
17011) is given in Annex B. 

NOTE 2 lf a laboratory wishes accreditation for part 
or all of its testing and calibration activities, it should 
select an accreditaton body that operates in 
accordance with ISO/IEC 17011. 


2 Normative references 
The  following referenced 
indispensable for the application of this documernt. 


documents are 
For dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) 
applies. 

|ISO/IEC 17000, 
Vocabulary and general principles 


Conformity  assessment 
VIM, International vocabulary of basic and general 
terms in metrology, issued by BIPM, IEC, IFCC, 
|SO, IUPAC, IUPAP and OIML 

NOTE Further related standards, guides, etc. on 
subjectfs included in this International Standard are 
given in the Bibliography. 


3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the relevant 
terms and definitions given in ISO/IEC 17000 and 
VIM apply. 

NOTE General definitions related to quality are 
given in ISO 9000, whereas ISO/IEC 17000 gives 
definitions specifically related to certification and 


chứng nhận và công nhận PTN. Trong trường hợp laboratory accreditation. Where different definitions 
ISO 9000 đưa ra định nghĩa khác thì sẽ sử dụng 2! given in ISO 9000, the definitions in ISO/IEC 
định nghĩa trong ISO 17000 và VIM. DI ĐUAHE,SLIYMHESIPTSORIEĐ 


YÊU CÀU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU 
CHUẢN 


1. Phạm vỉ áp dụng 


1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về năng lực thực hiện các phép thử và/hoặc 
hiệu chuẩn bao gồm cả việc lấy mẫu. Tiêu chuẩn này đề cập đến việc thử nghiệm và hiệu 
chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn và các phương 


pháp do PTN tự xây dựng. 


1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn. Các tổ chức này bao gồm, ví dụ như các PTN bên thứ nhất, bên thứ hai, bên thứ ba 
và các PTN mà việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn là một phần của hoạt động giám định và 


chứng nhận sản phẩm. 


Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các PTN không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay 
phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Khi một PTN không thực hiện một hoặc 
nhiều hoạt động được quy định trong tiêu chuẩn này, như lấy mẫu và thiết kế/phát triển các 


phương pháp mới, thì các yêu cầu thuộc các điều đó không cần áp dụng 


1.3 Các chú thích được đưa ra để làm rõ nội dung, các ví dụ và hướng dẫn. Chú thích này 


không phải là các yêu cầu và không tạo thành một phần của tiêu chuẩn này. 


1.4 Tiêu chuẩn này sử dụng cho các PTN trong việc xây dựng hệ thống quản lý về hoạt động 
kỹ thuật, hành chính và chất lượng. Khách hàng của PTN, cơ quan có thẩm quyền và các cơ 
quan công nhận cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực 
của các PTN. Tiêu chuẩn quốc tề này không được sử dụng là chuẩn mực để chứng nhận 
PTN. 


Chú thích 1: Thuật ngữ “Hệ thống quản lý” trong tiêu chuẩn này có nghĩa là hệ thống kỹ thuật, 


hành chính và chất lượng điều hành hoạt động của một PTN. 
Chú thích 2: Chứng nhận một hệ thống quản lý cũng thường được gọi là đăng ký. 


1.5 Việc tuân thủ các yêu cầu và an toàn trong hoạt động của các PTN không thuộc phạm vi 


tiêu chuẩn này. 


1.6 Nếu các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì 
PTN sẽ hoạt động theo một hệ thống quản lý chất lượng trong các hoạt động thử nghiệm và 
hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu của ISO 9001. Phụ lục A đưa ra chỉ dẫn đối chiếu tiêu 
chuẩn này với ISO 9001. Tiêu chuẩn này đề cập đến các yêu cầu năng lực kỹ thuật mà 
không đề cập trong ISO 9001. 


Chú thích 1 -Cần thiết phải giải thích hoặc diễn giải một só yêu cầu trong tiêu chuẩn này để 
đảm bảo các yêu câu được áp dụng một cách nhát quán. Hướng dẫn cho việc áp dụng trong 
các lĩnh vực cụ thê, đặc biệt là cho các cơ quan công nhận xem ISO/IEC 17011) được trình 


bày trong phụ lục B. 


Chú thích 2 -Néu PTN mong muốn được công nhận một phân hoặc tất cả các hoạt động thử 
nghiệm và hiệu chuẩn thì PTN nên chọn một cơ quan công nhận hoạt động phù hợp với 
ISO/IEC 17011. 


2 Tiêu chuẩn trích dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là không thể thiếu được khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu 
tham chiếu không rõ thời gian ban hành thì sẽ áp dụng tài liệu viện dẫn (bao gồm cả các sửa 
đổi) được ban hành gần đây nhát. 


ISO 17000, Đánh giá sự phù hợp — Thuật ngữ chung và định nghĩa. 


VIM, Đo lường học. Thuật ngữ chung và cơ bản trong đo lường, do BIPM, IEC, IFCC, ISO, 
IUPAC, IUPAP 


Chú thích -Các tiêu chuẩn, hướng dẫn liên quan khác... về các chủ đề của tiêu chuẩn này 


được nêu trong danh mục tài liệu tham khảo 
3 Thuật ngữ và định nghĩa 


Các thuật ngữ và định nghĩa trình bày trong ISO/IEC 17000 và VIM đ-ợc sử dụng cho tiêu 


chuẩn này. 


Chú thích -Các định nghĩa chung liên quan tới chất lượng được trình bày trong ISO 9000 còn 
ISO/IEC 17000 nêu ra các định nghĩa cụ thể liên quan đến chứng nhận và công nhận PTN. 
Trong trường hợp ISO 9000 đưa ra định nghĩa khác thì sẽ sử dụng định nghĩa trong ISO 
17000 và VIM. 


10 


4. Các yêu cầu về quản lý 
4.1 Tổ chức 


4.1.1 PTN hoặc tổ chức mà PTN là một bộ phận, 
phải là một thực thể có khả năng chịu trách nhiệm 
về mặt pháp lý. 


4.1.2 PTN có trách nhiệm thực hiện các hoạt động 
thử nghiệm và hiệu chuẩn sao cho đáp ứng được 
tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này và thoả mãn 
yêu cầu của khách hàng, cơ quan có thẩm quyền 
hoặc các cơ quan công nhận. 


4.1.3. Hệ thống quản lý phải bao quát các hoạt 
động được thực hiện tại cơ sở cố định của PTN, 
tại hiện trường ngoài cơ sở cố định hoặc tại cơ sở 
tạm thời hay di động. 


4.1.4 Nếu PTN là bộ phận của một tổ chức thực 
hiện các hoạt động khác với việc thử nghiệm 
và/hoặc hiệu chuẩn thì phải định rõ trách nhiệm 
của mọi nhân viên chủ chốt có liên quan hoặc có 
ảnh hưởng tới các hoạt động thử nghiệm và/hoặc 
hiệu chuẩn của PTN để nhận biết các mâu thuẫn 
tiềm ân về quyền lợi. 


Chú thích 1 - Nếu PTN là một bộ phận trong một tổ 
chức lớn thì nên sắp xếp tổ chức sao cho các bộ phận 
có liên quan về lợi ích như: sản xuất kinh doanh, tiếp 
thị hoặc tài chính sẽ không gây ra ảnh hưởng bắt lợi 
đến sự phù hợp của PTN theo các yêu cầu cuả tiêu 
chuẩn này. 


Chú thích 2 -Nếu một PTN mong muốn được thừa 
nhận là PTN của bên thứ ba thì sẽ phải chứng minh 
rằng PTN đó là khách quan, rằng nhân viên của PTN 
đó không bị áp lực nào về thương mại, tài chính và áp 
lực khác có thể ảnh hưởng đến các quyết định có tính 
kĩ thuật. Phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn bên thứ 
ba không được tham gia bất cứ các hoạt động nào có 
thể tổn hại đến độ tin cậy, tính độc lập của các quyết 
định và tính trung thực liên quan đến hoạt động thử 
nghiệm hoặc hiệu chuẩn của PTN. 

4.1.5 PTN phải: 


a) có nhân viên quản lý và kĩ thuật, ngoài các trách 


4_ Management requirements 
4.1 Organization 


4.1.1 The laboratory or the organization of which it 
is part shall be an entity that can be held legally 
responsible. 


4.1.2 lt is the responsibility of the laboratory to 
carry out ifs testing and calibration activities ¡in 
such a way as to meet the requirements of this 
International Standard and to satisfy the needs of 
the 
organizations providing recognition. 


the  customer, regulatory authoriies or 


4.1.3 The management system shall cover work 
carried out in the laboratory's permanernt facilities, 
at sites away from its permanent facilities, or in 
associated temporary or mobile facilities. 


4.1.4 lf the laboratory is part of an organization 
performing activiies other than testing and/or 
calibration, the responsibilities of key personnel in 
the organizaton that have an involwdement or 
influence on the testing and/or calibration activities 
of the laboratory shall be defined in order to 
identify potential conflicts of interest. 


NOTE 1 Where a laboratory is part of a larger 
organization, the organizational arrangements should 
be such that departments having conflicting interests, 
such as production, commercial marketing or financing 
do not adversely influence the laboratory's compliance 
with the requirements of this International Standard. 


NOTE 2 lf the laboratory wishes to be recognized as a 
third-party laboratory, it should be able to demonstrate 
that it is impartial and that it and its personnel are free 
from any undue commercial, financial and other 
pressures which might ¡influence their technical 
judgement. The third-party testing or calibration 
laboratory should not engage in any activities that may 
endanger the trust in its independence of judgement 
and integrity ¡in relation to ifts testing or calibration 
activities. 

4.1.5 The laboratory shall 


a)  have managerial and technical personnel who, 


H1 


nhiệm khác được giao quyền hạn và các nguồn 
lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm 
thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, và 
để xác định vấn đề phát sinh do chệch hướng hệ 
thống quản lý hoặc các thủ tục tiến hành phép thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn và để đề xuất các 
hành động phòng ngừa hoặc giảm thiểu các vấn 
đề đó (xem 5.2); 


b) có sự sắp xếp đảm bảo rằng lãnh đạo và nhân 
viên PTN không chịu bất kì áp lực nào của nội bộ 
hoặc bên ngoài về thương mại, tài chính và mọi áp 
lực khác có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng 
công việc của họ; 


c) có các chính sách và thủ tục để bảo mật các 
thông tin và quyền sở hữu của khách hàng kể cả 
thủ tục để bảo vệ việc lưu giữ và truyền các kết 
quả bằng điện tử; 


d) có các chính sách và thủ tục nhằm tránh liên 
quan vào bất cứ hoạt động nào có thể làm giảm 
sự tin cậy về năng lực, tính khách quan, quyết 
định tính trung thực hoặc tính nhất quán hoạt động 
của PTN; 


e) xác định cơ cấu tổ chức và quản lý của PTN và 
vị trí của PTN trong tổ chức chủ quản và các mối 
quan hệ giữa quản lý chất lượng, hoạt động kĩ 
thuật và dịch vụ hỗ trợ; 


f) quy định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ 
qua lại của tất cả các nhân viên quản lý, thực hiện 
hoặc kiểm tra công việc có ảnh hưởng đến chất 
lượng của phép thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn; 


g) thực hiện việc giám sát một cách thỏa đáng đối 
với nhân viên thử nghiệm và hiệu chuẩn, kể cả 
các nhân viên đang tập sự, thông qua những 
người am hiểu các phương pháp và thủ tục thử 


irrespective of other responsibilities, have the 
authority and resources needed to carry out 
their duties, including the ¡implementation, 
improvement of the 
identfy the 
from — the 
management system or from the procedures 


maintenance and 
management system, and to 


Occurrencee of  departures 


for performing tests and/or calibrations, and to 
initiate actions to prevent or minimize such 
departures (see also 5.2); 


that its 
management and personnel are free from any 


have arrangements to  ensure 
undue ¡internal and external commercial, 
financial and other pressures and influences 
that may adversely affect the quality of their 
WOFK; 


have policies and procedures to ensure the 
protecton of itsĩ  customers' confidential 
information and proprietary rights, including 
the  electronic 


procedures for  protecting 


storage and transmission of results; 
have polices and procedures to avoid 
that. would 
competenece, 


involvement in any activities 
diminish confidence in is 
impartiality, judgement or operational integrity; 


define the organizaton and management 
structure of the laboratory, its place in any 
parent organization, and the relationships 
quality  management, 


between technical 


operations and support services; 


speclfy the 
interrelatonships of all personnel who 
manage, perform or verify work affecting the 


responsibility, authority and 


quality of the tests and/or calibrations; 


provide adequate supervision of testing and 
calibration staff, including trainees, by persons 
familiar with methods and  procedures, 
purpose of each test and/or calibration, and 


12 


nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, mục đích của mỗi 
phép thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn bằng cách 
đánh giá các kết quả thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn; 


h) có người quản lý kĩ thuật chịu trách nhiệm 
chung về các hoạt động kĩ thuật và việc cung cấp 
các nguồn lực cần thiết để đảm bảo chất lượng 
các hoạt động của PTN; 


¡) bổ nhiệm một người trong PTN làm quản lý chất 
lượng (hoặc dưới một chức danh khác). Người 
này ngoài các trách nhiệm và nhiệm vụ khác, phải 
có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng để đảm bảo 
rằng hệ thống quản lý liên quan tới chất lượng 
luôn được thực hiện và tuân thủ. Người quản lý 
chất lượng phải liên hệ trực tiếp với lãnh đạo cao 
nhất có thâm quyền đưa ra các quyết định về 
chính sách và nguồn lực của PTN. 


j) bổ nhiệm các cấp phó cho các chức danh quản 
lý chủ chốt (xem chú thích). 


k) đảm bảo rằng nhân viên PTN nhận thức được 
mối liên quan và tầm quan trọng của các hoạt 
động của họ và họ đóng góp như thế nào đối với 
việc đạt được các mục tiêu của hệ thống quản lý. 


Chú thích -Các cá nhân có thể có một hoặc nhiều 
chức năng và sẽ không thực tế nếu bổ nhiệm 
cấp phó cho mọi chức năng. 


4.1.6 Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng các 
quá trình thông tin thích hợp được thiết lập trong 
PTN và có sự trao đổi thông tin về hiệu lực của hệ 
thống quản lý. 


4.2 Hệ thống quản lý 
4.2.1 PTN phải thiết lập, thực hiện và duy trì một 


hệ thống quản lý phù hợp với phạm vi hoạt động. 
PTN phải lập thành văn bản các chính sách, hệ 


with the assessment of the test or calibration 
results; 


h)  have technical management which has overall 
responsibility for the technical operations and 
the provision of the resources needed to 
ensure the required quality of laboratory 
operations; 


j appoint a member of staff as quality manager 
(however named) who, irrespective of other 
duties and responsibilities, shall have defined 
responsibility and authority for ensuring that 
the management system related to quality ¡is 
implemented and followed at all times; the 
quality manager shall have direct access to 
the highest level of management at which 
decisions are made on laboratory policy or 
resources; 


j)_ appoint deputies for key managerial personnel 
(see Note); 


k) ensure that its personnel are aware of the 
relevance and importance of their activities 
and how they contribute to the achievement of 
the objectives of the management system. 


NOTE Individuals may have more than one function 
and it may be impractical to appoint deputies for 
every function. 


416 Top management shall ensure that 
appropriae communicaton processes are 
established within the laboratoy and that 
communicaton takes place regarding the 


effectiveness of the management system. 
4.2 Management system 
4.2.1 The laboratory shall establish, implement 


and maintain a management system appropriate to 
the scope of its activiies. The laboratory shall 


13 


thống, chương trình, thủ tục và hướng dẫn trong 
phạm vi cần thiết để đảm bảo chất lượng kết quả 
thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Tài liệu của hệ 
thống phải được phổ biến, hiểu rõ, luôn sẵn có và 
được nhân viên thích hợp áp dụng. 


4.2.2 Các chính sách của hệ thống quản lý PTN 
liên quan tới chất lượng, bao gồm một bản công 
bố về chính sách chất lượng phải được xác định 
trong sổ tay chất lượng (STCL) (hoặc dưới một 
tên gọi khác). Các mục tiêu chung phải được thiết 
lập và phải được xem xét trong họp xem xét của 
lãnh đạo. Bản công bố chính sách chất lượng này 
phải được ban hành theo thẫm quyền của lãnh 
đạo cao nhất và bao gồm ít nhất các thông tin sau: 


a) cam kết của lãnh đạo PTN về thực hành chuyên 
môn tốt, về chất lượng dịch vụ thử nghiệm và hiệu 
chuẩn đối với khách hàng; 


b) công bố của lãnh đạo về tiêu chuẩn dịch vụ của 
PTN; 


c) mục đích của của hệ thống quản lý liên quan tới 
chất lượng; 


d) yêu cầu tất cả nhân viên PTN có liên quan tới 
các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn phải hiểu 
rõ hệ thống tài liệu chất lượng và áp dụng các 
chính sách và thủ tục trong công việc của mình, và 


e) cam kết của lãnh đạo PTN về tuân thủ tiêu 
chuẩn quốc tế này và thường xuyên cải tiến hiệu 
lực của hệ thống quản lý. 


Chú thích -Công bố về chính sách chất lượng phải 
ngắn gọn và có thể bao gồm các yêu cầu rằng 
các phép thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn phải 
thường xuyên được thực hiện theo các phương 
pháp được công bố và yêu cầu của khách hàng. 
Khi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là một bộ 


document 
procedures and ¡instructions to the extent 
necessary to assure the quality of the test and/or 


lsšẳẪễ policies, systems, programmes, 


calibration results. The systems documentaftion 
shal be communicated to, understood by, 
available to, and implemented by the appropriate 
personnel. 


4.2.2 The 
policies related to quality, including a qualifty policy 
statement, shall be defined in a quality manual 
(however named). The overall objectives shall be 


laboratorys  management  system 


established, and shall be reviewed during 
management review. The quality policy statement 
shall be ¡issued under the authorty of top 


managemertt. lt shall include at least the following: 


a) the laboratory managemenfs commitment to 
good professional practice and to the quality of its 
testing and calibration in servicing ifs customers; 


b) the managemenf's statement of the laboratory's 
standard of service; 


c) the purpose of the management system related 
to quality; 


d) a requirement that all personnel concerned with 
tesing and calibraton activiies withn the 
laboratory familiarize themselves with the quality 
documentation and implement the polices and 
procedures in their work; and 


e) the laboratory managemenfs commitment to 
comply with this International Standard and to 
continually improve the effectveness of the 


managemert system. 


NOTE The qualiy policy statement should be 
concise and may include the requirement that 
tests and/or calibrations shall always be carried 
out in accordance with stated methods and 
customers' requirements. When the test and/or 
calibraton laboratory ¡is 


part of a larger 


14 


phận của một tổ chức lớn thì một số yếu tố của 
chính sách chất lượng có thể được nêu trong các 
tài liệu khác. 


4.2.3 Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng 
chứng về cam kết đối với việc xây dựng, thực hiện 
và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống 
quản lý. 


4.2.4 Lãnh đạo cao nhất phải truyền đạt cho PTN 
tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của 
khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật 
và chế định. 


4.2.5 STCL phải bao gồm hoặc phải viện dẫn các 
thủ tục hỗ trợ kể cả thủ tục kĩ thuật. STCL phải 
đưa ra các cấu trúc của hệ thống tài liệu được sử 
dụng trong hệ thống quản lý. 


4.2.6 Vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo kĩ 
thuật và người quản lý chất lượng, kể cả các trách 
nhiệm đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn này 
phải được xác định trong sổ tay chất lượng. 


4.2.7 Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo tính nhất 
quán của hệ thống quản lý được duy trì khi các 
thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch định 
và thực hiện. 


4.3 Kiểm soát tài liệu 

4.3.1 Yêu cầu chung 

PTN phải thiết lập và duy trì các thủ tục kiểm soát 
tất cả các tài liệu thuộc hệ thống quản lý (các tài 
liệu nội bộ hoặc có nguồn gốc từ bên ngoài) như: 
các chế định, tiêu chuẩn, tài liệu chuẩn hóa khác, 
phương pháp thử và/hoặc hiệu chuẩn cũng như 
các bản vẽ, phần mềm, qui định kĩ thuật, hướng 
dẫn và số tay. 


Chú thích 1 - Trong điều này "tài liệu" có thể là 
những công bố về chính sách, các thủ tục, qui 
định kĩ thuật, bảng hiệu chuẩn, sơ đồ, sách áp 
phích, các thông báo, bản ghi nhớ, phần mềm, 
bản vẽ, kế hoạch... Các tài liệu này có thể có 


organization, some quality policy elements may 
be in other documents. 


4.2.3 Top management shall provide evidence of 
commitment to the 
implementation of the management system and to 


development and 


continually improving its effectiveness. 


4.2.4 Top management shall communicate to the 
organization the importance of meeting customer 
requirements as well as sfatutory and regulatory 
requirements. 


4.2.5 The quality manual shall include or make 
reference to the supporting procedures including 
technical procedures. lt shall outline the structure 
of the documentation used in the management 
system. 


4.2.6 The roles and responsibilities of technical 
management and the quality manager, including 
their responsibility for ensuring compliance with 
this International Standard, shall be defined in the 
quality manual. 


4.2.7 Top management shall ensure that the 
integrity of the management system is maintained 
when changes to the management system are 
planned and implemented. 


4.3 Document control 
4.3.1 General 

The laboratory shaill 
procedures to control all documents that form part 


establish and  maintain 


of its management system (internally generated or 
fom external sources), such as regulations, 
standards, other normative documents, test and/or 
calibration methods, as well as drawings, software, 
specifications, instructions and manuals. 


NOTE 1 In this context “document” could be policy 


statements, procedures, specifications, 
calibration tables, charts, text books, posters, 
notices, memoranda, software, drawings, plans, 


efc. These may be on various media, whether 


15 


nhiều phương thức thể hiện khác nhau, hoặc là 
bản in giấy hoặc điện tử và thông tin có thể ở 
dạng kĩ thuật số, kĩ thuật analog, dạng ảnh hoặc 
chữ. 

Chú thích 2 -Kiểm soát dữ liệu liên quan đến thử 
nghiệm và hiệu chuẩn được đề cập trong 5.4.7. 
Kiểm soát hồ sơ được đề cập trong 4.13. 


4.3.2 Phê duyệt và ban hành tài liệu 


4.3.2.1 Tất cả các tài liệu cho các nhân viên PTN 
sử dụng như là một phần của hệ thống quản lý 
phải được người có thâm quyền xem xét và phê 
chuẩn trước khi sử dụng. PTN phải thiết lập một 
danh mục gốc hoặc một thủ tục kiểm soát tài liệu 
tương đương để biết được tình trạng ban hành 
hiện thời, sự phân phối tài liệu trong hệ thống 
quản lý. Danh mục gốc hoặc thủ tục này phải 
được thiết lập và phải luôn sẵn có để tránh sử 
dụng các tài liệu không còn hiệu lực và/hoặc lỗi 
thời. 


4.3.2.2 Thủ tục được xét duyệt phải đảm bảo rằng: 


a) các bản được phê duyệt của các tài liệu thích 
hợp phải luôn sẵn có ở tất cả những nơi thực hiện 
các hoạt động chủ yếu có tác động đến vận hành 
có hiệu lực của PTN; 


b) tài liệu được định kì xem xét và, nếu cần thiết, 
được sửa đổi để đảm bảo rằng chúng tiếp tục phù 
hợp và tuân thủ theo các yêu cầu được áp dụng; 


c) tất cả các tài liệu không còn hiệu lực hoặc lỗi 
thời phải bị thu hồi ở tất cả các nơi ban hành hoặc 
sử dụng, hoặc bằng cách khác nhằm đảm bảo 
không cho sử dụng lại một cách vô tình; 


d) tài liệu lỗi thời được lưu giữ do yêu cầu pháp lý 
hoặc vì mục đích lưu lại thông tin phải được đánh 
dấu thích hợp. 


4.3.2.3 Tài liệu của hệ thống quản lý do PTN ban 
hành phải được nhận biết rõ ràng. Việc nhận biết 


hard copy or electronic, and they may be digital, 
analog, photographic or written. 

NOTE 2 The control of data related to testing and 
calibration is covered in 5.4.7. The control of 
records is covered in 4.13. 


4.3.2 Document approval and issue 


4.3.2.1 AII documents issued to personnel in the 
laboratory as part of the management system shall 
be reviewed and approved for use by authorized 
personnel prior to issue. A master list or an 
equivalent document control procedure identifying 
the current revision status and distribution of 
documents in the management system shaill be 
established and shall be readily available to 
preclude the use of invalid and/or obsolete 
documents. 


4.3.2.2 The procedure(s) adopted shall ensure 
that: 


a) authorized editions of appropriate documents 
are available at all locations where operations 
essential to the effective functioning of the 
laboratory are performed; 


b) documents are periodically reviewed and, 
where necessary, revised to ensure continuing 
suitabilty and compliance with applicable 
requirements; 


c) ¡invalid or obsolete documents are promptly 
removed from all poinfs of issue or use, or 
otherwise assured against unintended use; 


d) obsolete documents retained for either legal or 
knowledge preservation purposes are suitably 
marked. 


4.3.2.3 Management system documents generated 
by the laboratory shall be uniquely identified. Such 


lồ 


này phải bao gồm ngày ban hành và/hoặc lần sửa 
đổi, đánh số trang, tổng số trang hoặc ký hiệu 
đánh dấu kết thúc tài liệu và thảm quyền ban 
hành. 


4.3.3 Thay đổi tài liệu 


4.3.3.1 Việc xem xét và phê chuẩn các thay đổi 
của tài liệu phải do chính bộ phận đã thực hiện 
xem xét ban đầu tiến hành, trừ khi có chỉ định đặc 
biệt khác. Bộ phận được chỉ định phải có điều kiện 
tiếp cận các thông tin cơ bản thích hợp làm cơ sở 
cho việc xem xét và phê chuẩn. 


4.3.3.2 Nếu có thể, nội dung thay đổi hoặc nội 
dung mới phải được xác định trong tài liệu hoặc 
các tài liệu đính kèm thích hợp. 


4.3.3.3 Nếu hệ thống kiểm soát tài liệu của PTN 
cho phép sửa đổi các tài liệu bằng tay trong khi 
chờ đợi ban hành lại tài liệu đó thì PTN phải xác 
định được thủ tục và thẩm quyền sửa đổi như 
trên. Việc sửa đổi phải đánh dấu rõ ràng, ký xác 
nhận và ghi ngày. Một tài liệu đã được sửa đổi 
phải chính thức ban hành lại càng sớm càng tốt. 


4.3.3.4. PTN phải thiết lập thủ tục miêu tả cách 
thức thực hiện và kiểm soát các thay đổi trong tài 
liệu được lưu giữ trong hệ thống máy tính. 


4.4 Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng 


4.4.1 PTN phải thiết lập và duy trì thủ tục xem xét 
các yêu cầu, mời thầu và hợp đồng. Chính sách 
và thủ tục xem xét để quyết định hợp đồng về thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn phải đảm bảo rằng: 


a) các yêu cầu, bao gồm cả phương pháp sử dụng 
được xác định đầy đủ, lập thành văn bản và được 
hiểu rõ (xem 5.4.2); 


b) PTN có năng lực và nguồn lực đáp ứng mọi yêu 


À 


cau; 


identification shall include the date of issue and/or 
revision identification, page numbering, the total 
number of pages or a mark to signify the end of 
the document, and the issuing authority(ies). 


4.3.3 Document changes 


4.3.3.1 Changes to documents shall be reviewed 
and approved by the same function that performed 
the original review unless specifically designated 
otherwise. The designated personnel shall have 
access to pertinent background information upon 
which to base their review and approval. 


4.3.3.2 Where practicable, the altered or new text 


shall be identified in the document or the 


appropriate attachments. 


4.3.3.3 lf the laboratory's document control system 
allows for the amendment of documents by hand 
pending the re-issue of the documents, the 
procedures and authorities for such amendments 
shall be defined. Amendments shall be clearly 
marked, initialled and dated. A revised document 
shall be formally re-issued as soon as practicable. 


4.3.3.4  Procedures shaill 
describe how changes in documents maintained in 


be established to 


computerized systems are made and controlled. 


4.4 Review of requests, tenders and contracts 


4.4.1 The laboratory shall establish and maintain 
procedures for the review of requesfs, tenders and 
contracts. The policies and procedures for these 
reviews leading to a contract for testing and/or 
calibration shall ensure that: 


a) the requirements, including the methods to be 
used, are adequafely defined, documented 
and understood (see 5.4.2); 

b) the the and 

resources to meet the requirements; 


laboratory  has capability 


17 


c) phương pháp thử và/hoặc hiệu chuẩn thích hợp 
được lựa chọn và có khả năng đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng (xem 5.4.2). 

Bất cứ sự khác biệt nào giữa yêu cầu hoặc mời 
thầu và hợp đồng phải được giải quyết trước khi 
bắt đầu công việc. Mỗi hợp đồng phải được cả hai 
bên PTN và khách hàng chấp nhận. 


Chú thích 1 - Việc xem xét yêu cầu, đề nghị và hợp 
đồng phải thực hiện một cách có hiệu quả, thực 
tế và phải tính đến tác động của các khía cạnh 
thời hạn thực hiện, tính pháp lý và tài chính. Đối 
với khách hàng nội bộ, việc xem xét các yêu cầu, 
mời thầu và hợp đồng có thể được thực hiện đơn 


giản hơn. 


Chú thích 2 -Việc xem xét năng lực cần đảm bảo 
xác minh được rằng PTN có đầy đủ nguồn lực 
vật chất, con người và thông tin, và nhân viên 
của PTN có kĩ năng cũng như chuyên môn cần 
thiết để thực hiện phép thử và/hoặc hiệu chuẩn 
cần thực hiện. Việc xem xét có thể bao gồm các 
kết quả tham gia so sánh liên phòng hoặc thử 
nghiệm thành thạo trước đó và/hoặc thực hiện 
các phép thử sơ bộ hoặc các chương trình hiệu 
chuẩn sử dụng các mẫu hoặc các mẫu đã biết 
trước giá trị để xác định độ không đảm bảo đo, 


các giới hạn phát hiện, giới hạn tin cậy... 


Chú thích 3 -Một hợp đồng có thể là bất cứ thoả 
thuận nào bằng văn bản hoặc bằng miệng về 
việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ thử 


nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. 


4.4.2 Hồ sơ xem xét, bao gồm cả mọi thay đổi 
quan trọng, phải được lưu giữ. Hồ sơ cũng phải 
lưu giữ những thảo luận với khách hàng liên quan 
đến yêu cầu của khách hàng hoặc kết quả công 
việc trong thời gian thực hiện hợp đồng. 


Chú thích - Đối với việc xem xét công việc hàng 
ngày hoặc công việc đơn giản khác thì việc ghi 


ngày tháng và người (ví dụ như kí tên) chịu trách 


c) the appropriate test and/or calibration method 
isẳ selected and ¡is capable of meeting the 
customers' requirements (see 5.4.2). 

Any differences between the request or tender and 

the contract shall be resolved before any work 

commences. Each contract shall be acceptable 
both to the laboratory and the customer. 


NOTE 1 The request, tender and contract review 
should be conducted in a practical and efficient 
manner, and the effect of financial, legal and time 
schedule aspecfs should be taken into account. 
For internal customers, reviews of requests, 
tenders and contracts can be performed in a 


simplified way. 


NOTE 2 The review of capability should establish 
that the laboratory possesses the necessary 
physical, personnel and information resources, 
and that the laboratory's personnel have the skills 
and expertise necessary for the performance of 
the tests and/or calibrations in question. The 
review may also encompass results of earlier 
participation ¡in ¡interlaboratory comparisons or 
proficiency testing and/or the running of trial test 
or calibraton programmes using samples or 
iems of known value in order to determine 
uncertainties of measuremernt, limits of detection, 


confidence limits, etc. 


NOTE 3 A contract may be any written or oral 
agreement to provide a customer with testing 


and/or calibration services. 


4.4.2 Records of reviews, including any significant 
changes, shall be maintained. Records shall also 
be maintained of pertinent discussions with a 
customer relating to the customer's requirements 
or the results of the work during the period of 
execution of the contract. 


NOTE For review of routine and other simple tasks, 


the date and the identification (e.g. the initials) of 


the person in the laboratory responsible for 


18 


nhiệm tiến hành công việc trong hợp đồng được 
coi là phù hợp. Đối với các công việc hàng ngày 
lặp đi lặp lại, yêu cầu xem xét này chỉ cần thực 
hiện ở giai đoạn đầu tiên hoặc khi chấp nhận hợp 
đồng để các công việc hàng ngày được thực hiện 
đúng thoả thuận chung với khách hàng miễn là 
các yêu cầu của khách hàng không thay đổi. Đối 
với công việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn 
mới, tiên tiến hơn hoặc phức tạp thì PTN cần 


phải duy trì một hồ sơ toàn diện hơn. 


4.4.3 Việc xem xét cũng phải áp dụng cho mọi 
công việc thuộc hợp đồng phụ của PTN. 


4.4.4 Khách hàng phải được thông báo về mọi 
thay đổi so với hợp đồng. 


4.4.5 Nếu hợp đồng cần sửa đổi sau khi công việc 
đã bắt đầu thực hiện thì phải lặp lại quá trình xem 
xét hợp đồng như trước đó và mọi sửa đổi phải 
được thông báo cho tất cả các nhân viên liên 
quan. 


4.5 Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu 
chuẩn 


4.5.1 Khi một PTN sử dụng hợp đồng phụ vì một 
lý do ngoài dự kiến (ví dụ: công việc quá tải, yêu 
cầu cần có kĩ năng cao hơn hoặc tạm thời không 
đủ năng lực) hoặc do thường xuyên cần (ví dụ: 
thông qua hợp đồng phụ, qua đại lý cố định hoặc 
qua thoả thuận đặc quyền kinh doanh) thì các 
công việc này phải được giao. Cho một nhà thầu 
phụ có năng lực thực hiện. Nhà thầu phụ có năng 
lực, ví dụ, là nhà thầu phụ, phù hợp với tiêu chuẩn 
này đối với các công việc được yêu cầu. 


4.5.2 PTN phải thông báo cho khách hàng bằng 
văn bản về thoả thuận có sử dụng hợp đồng phụ 
và khi thích hợp phải có được sự đồng ý của 
khách hàng tốt nhất là bằng văn bản. 


4.5.3 PTN chịu trách nhiệm đối với khách hàng về 
công việc của nhà thầu phụ ngoại trừ trường hợp 


carrying out the contracted work are considered 
adequate. For repetifive routine tasks, the review 
need be made only at the initial enquiry stage or 
on granting of the contract for on-going routine 
work performed under a general agreement with 
the customer, provided that the customers 


requirements remain unchanged. For new, 
complex or advanced testing and/or calibration 
tasks, a more comprehensive record should be 


maintained. 


4.4.3 The review shall also cover any work that is 
subcontracted by the laboratory. 


44.4 The customer shall be informed of any 
deviation from the contract. 


4.4.5 lf a contract needs to be amended after work 
has commenced, the same contract review 
process shall be repeated and any amendments 
shall be communicated to all affected personnel. 


4.5 Subcontracting of tests and calibrations 


4.5.1 When a 
whether because of unforeseen reasons (e.g. 
workload, need for further expertise or temporary 


laboratory subcontracts  work, 


incapacity) or on a continuing basis (e.g. through 
permanent subcontracting, agency or franchising 
arrangements), this work shall be placed with a 
competent subcontractor. Ầ competent 
subcontractor is one that, for example, complies 
with this International Standard for the work in 


question. 


4.5.2 The laboratory shall advise the customer of 
the arrangement in writing and, when appropriate, 
gain the approval of the customer, preferably in 
Writing. 


4.5.3 The laboratory is responsible to the customer 
for the subcontractors work, except in the case 


L9 


khách hàng hoặc cơ quan pháp chế có thẩm 
quyền chỉ định nhà thầu phụ cần được sử dụng. 


4.5.4 PTN phải có bản danh sách đăng kí tất cả 
các nhà thầu phụ sử dụng cho các phép thử 
và/hoặc hiệu chuẩn và phải có hồ sơ chứng minh 
các nhà thầu phụ phù hợp với tiêu chuẩn này đối 
với công việc được yêu cầu. 


4.6 Mua dịch vụ và đồ cung cấp 


4.6.1 PTN phải có chính sách và thủ tục về lựa 
chọn và mua các dịch vụ và đồ cung cấp có ảnh 
hưởng đến chất lượng phép thử và/hoặc hiệu 
chuẩn. Các thủ tục này phải áp dụng cho việc 
mua, tiếp nhận, lưu kho thuốc thử và các vật liệu 
tiêu thụ của PTN liên quan đến thử nghiệm và hiệu 
chuẩn. 


4.6.2 PTN phải đảm bảo rằng đồ cung ứng, thuốc 
thử và vật liệu tiêu thụ được mua có ảnh hưởng 
tới chất lượng của các phép thử và/hoặc hiệu 
chuẩn sẽ không được sử dụng cho đến khi chúng 
được kiểm tra hoặc được xác nhận là đã phù hợp 
với quy định kĩ thuật tiêu chuẩn hoặc các yêu cầu 
được quy định trong các phương pháp thử 
và/hoặc hiệu chuẩn liên quan. Các dịch vụ và 
hàng cung cấp được sử dụng phải tuân thủ theo 
yêu cầu qui định. Hồ sơ về hoạt động kiểm tra sự 
phù hợp phải được lưu giữ. 


4.6.3 Tài liệu về mua các vật phẩm ảnh hưởng tới 
chất lượng đầu ra của PTN phải bao gồm các dữ 
liệu mô tả dịch vụ và nguồn cung cấp đã đặt hàng. 
Tài liệu về mua phải được xem xét và phê chuẩn 
về nội dung kĩ thuật trước khi sử dụng. 

Chú thích -Việc mô tả có thể bao gồm chủng loại, 
cấp, hạng, nhận dạng chính xác, qui định kĩ 
thuật, bản vẽ, hướng dẫn kiểm tra, số liệu kĩ 
thuật khác bao gồm cả việc phê chuẩn các kết 
quả thử nghiệm, chất lượng được yêu cầu và tiêu 
chuẩn hệ thống quản lý được áp dụng để tạo ra 


vật phẩm. 


4.6.4 PTN phải đánh giá nhà cung ứng vật liệu tiêu 


where the customer or a regulatory authority 
specifies which subcontractor is to be used. 


4.5.4 The laboratory shall maintain a register of all 
subcontractors that if uses for tests and/or 
calibratons and a record of the evidence of 
compliance with this International Standard for the 
Work in quesfion. 


4.6 Purchasing services and supplies 


4.6.1 The laboratory shall have a policy and 
procedure(s) for the selection and purchasing of 
services and supplies it uses that affect the quality 
of the tests and/or calibrations. Procedures shall 
exist for the purchase, reception and storage of 
reagents and laboratory consumable materials 
relevant for the tests and calibrations. 


4.6.2 The laboratory shall ensure that purchased 
supplies and reagents and consumable materials 
that affect the quality of tests and/or calibrations 
are not used until they have been inspected or 
otherwise verified as complying with standard 
specificatons or requirements defined 
methods for the testsšẳÏễ  and/or calibrations 
concerned. These services and supplies used 


in the 


shall comply with specified requirements. Records 
of actions taken to check compliance shall be 
maintained. 


4.6.3 Purchasing documents for items affecting the 
quality of laboratory output shall contain data 
describing the services and supplies ordered. 
These purchasing documents shall be reviewed 
and approved for technical content prior to release. 
NOTE The description may include type, class, 
grade, precise ¡identification, specifications, 
drawings, inspection instructions, other technical 
data including approval of test results, the quality 
required and the management system standard 


under which they were made. 


4.6.4 The laboratory shall evaluate suppliers of 


20 


thụ, đồ cung cấp và dịch vụ chủ yếu có ảnh hưởng 
đến chất lượng của thử nghiệm và hiệu chuẩn, và 
phải và duy trì các hồ sơ đánh giá, danh sách nhà 
cung cấp được phê chuẩn. 


4.7 Dịch vụ đối với khách hàng 


4.7.1 PTN phải sẵn sàng hợp tác với khách hàng 
hoặc đại diện của khách hàng để làm rõ các yêu 
cầu của khách hàng và để theo dõi hoạt động của 
PTN có liên quan đến công việc được thực hiện 
nhưng phải đảm bảo được tính bảo mật đối với 
khách hàng khác. 


Chú thích 1 - Sự hợp tác nêu trên có thể bao gồm: 

a) tạo điều kiện cho khách hàng hoặc đại diện của 
khách hàng tiếp cận những nơi có liên quan của 
PTN để chứng kiến việc thực hiện các phép thử 


và/hoặc hiệu chuẩn cho khách hàng; 


b) việc chuẩn bị, đóng gói và gửi trả các mẫu thử 
và/hoặc hiệu chuẩn do khách hàng yêu cầu để 


kiểm tra xác nhận; 


Chú thích 2 -Khách hàng đánh giá cao sự duy trì 
tốt việc trao đổi thông tin, tư vấn và hướng dẫn 
những vấn đề kĩ thuật, ý kiến và diễn giải dựa 
vào kết quả. Việc trao đổi thông tin với khách 
hàng, đặc biệt khi khối lượng công việc nhiều, 
phải được duy trì trong suốt thời gian thực hiện 
công việc. PTN phải thông báo cho khách hàng 
bất cứ sự chậm trễ hoặc có sai lệch lớn nào khi 
thực hiện các phép thử nghiệm và/hoặc hiệu 


chuẩn. 


4.7.2 PTN phải tìm kiếm các thông tin phản hồi, kể 
cả tích cực và tiêu cực, từ khách hàng. Các thông 
tin này phải được sử dụng và phải được phân tích 
để cải tiến hệ thống quản lý, các hoạt động thử 
nghiệm, hiệu chuẩn và phục vụ đối với khách 
hàng. 

Chú thích —Các ví dụ về các loại phản hồi bao gồm 
khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng và xem 
xét các báo cáo thử nghiệm/hiệu chuẩn cùng với 
khách hàng. 


critical consumables, supplies and services which 
affect the quality of testing and calibration, and 
shall maintain records of these evaluations and list 
those approved. 


4.7 Service to the customer 


4.7.1 The laboratory shall be willing to cooperate 
with customers or their representatives in clarifying 
the customers request and in monitorng the 
laboratory's performance in relation to the work 
performed, provided that the laboratory ensures 
confidentiality to other customers. 


NOTE 1 Such cooperation may include: 
the the 


representative reasonable access to relevant areas 


a)  providing customer or customer's 
of the laboratory for the witnessing of tests and/or 


calibrations performed for the customer; 


b)  preparation, packaging, and dispatch of test and/or 
calibraton items needed by the customer for 


verification purposes. 


NOTE 2 Customers value the maintenance of good 
Communication, advice and guidance in technical 
matters, and opinions and interpretations based 
on results. €ommunication with the customer, 

should be 


maintained throughout the work. The laboraftory 


especially ¡in large assignments, 
should inform the customer of any delays or 
major deviations in the performance of the tesfts 


and/or calibrations. 


4.7.2 The laboratory shall seek feedback, both 
positive and negative, from ifs customers. The 
feedback shall be used and analysed to improve 
the management system, testing and calibration 
activities and customer service. 


NOTE Examples of the types of feedback include 


customer satisfaction surveys and review of test 


or calibration reports with customers. 


21 


4.8 Phàn nàn 

PTN phải có chính sách và thủ tục để giải quyết 
các phàn nàn của khách hàng hoặc các bên khác. 
PTN phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các phàn nàn 
và các lần điều tra cũng nhưhành động khắc phục 
do PTN tiến hành (xem 4.11). 


4.9 Kiểm soát việc thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn không phù hợp 


4.9.1 PTN phải có chính sách và áp dụng thủ tục 
khi có bất cứ các khía cạnh và kết quả nào của 
việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, hoặc kết quả 
của công việc không phù hợp với các thủ tục của 
PTN hoặc yêu cầu đã thoả thuận với khách hàng. 
Chính sách và thủ tục này phải đảm bảo: 


a) ấn định trách nhiệm và quyền hạn quản lý việc 
không phù hợp và xác định các hành động (bao 
gồm cả: tạm dừng công việc, giữ lại báo cáo thử 
nghiệm và giấy chứng nhận hiệu chuẩn, khi cần 
thiết) khi xác định được công việc không phù hợp; 


b) thực hiện đánh giá mức độ công việc không 
phù hợp; 


c) thực hiện ngay sự khắc phục cùng với mọi 
quyết định về khả năng chấp nhận công việc 
không phù hợp; 


d) PTN phải thông báo cho khách hàng và thu hồi 
lại kết quả công việc không phù hợp khi cần thiết; 


e) định rõ được trách nhiệm về quyền hạn cho 
phép tiếp tục công việc. 


4.8 Complaints 

The laboratory shall have a policy and procedure 
for the resoluton of complaints received from 
Records shall be 
maintaned of all complains and of the 
investigations and corrective actions taken by the 


customers or other parties. 


laboratory (see also 4.11). 


4.9 Control of nonconforming testing and/or 
calibration work 


4.9.1 The laboratory shall have a policy and 
procedures that shall be implemented when any 
aspect of its testing and/or calibration work, or the 
results of this work, do not conform to ifts own 
procedures or the agreed requirements of the 
customer. The policy and procedures shall ensure 
that: 


a) the responsibiltes and authoriies for the 
management of nonconforming work are 
designated and actions (including halting of 
work and withholding of test reports and 
calibraton certificates, as necessary) are 
defined and taken when nonconforming work 
is identified; 


b) an evaluaton of the significance of the 
nonconforming work is made; 


c)  correction is taken immediately, together with 
any decision about the acceptability of the 
nonconforming work; 


d)  where necessary, the customer is notified and 
work is recalled; 


e) the responsibility for authorizing the 


resumption of work is defined. 


545, 


Chú thích -Việc phát hiện ra công việc không phù 
hợp hoặc các vấn đề phát sinh trong hệ thống 
quản lý hoặc trong các hoạt động thử nghiệm 
và/hoặc hiệu chuẩn có thể xảy ra tại nhiều nơi 
khác nhau trong hệ thống quản lý hoặc trong các 
hoạt động kĩ thuật. Ví dụ: phàn nàn của khách 
hàng, việc kiểm soát chất lượng, hiệu chuẩn thiết 
bị, kiểm tra các vật liệu tiêu thụ, giám sát nhân 
viên, kiểm tra biên bản thử nghiệm và giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn, việc xem xét của lãnh đạo và 


các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài. 


4.9.2 Khi việc đánh giá chỉ ra rằng công việc 
không phù hợp có thể lại xảy ra hoặc có nghi ngờ 
về sự phù hợp của các hoạt động so với các chính 
sách và các thủ tục của PTN phải thực hiện ngay 
thủ tục hành động khắc phục nêu ở 4.11. 


4.10 Cải tiến 

PTN phải cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ 
thống quản lý thông qua việc sử dụng chính sách 
chất lượng, các mục tiêu chất lượng, các kết quả 
đánh giá, phân tích dữ liệu, các hành động khắc 
phục, phòng ngừa và xem xét của lãnh đạo. 


4.11 Hành động khắc phục 


4.11.1 Yêu cầu chung 

PTN phải xây dựng chính sách, thủ tục và ấn định 
các quyền hạn thích hợp để thực hiện hành động 
khắc phục khi xác định được công việc không phù 
hợp hoặc các sai khác so với chính sách và thủ 
tục trong hệ thống quản lý hoặc các hoạt động kĩ 
thuật. 


Chú thích -Vấn đề tồn tại của hệ thống quản lý 
hoặc các hoạt động kĩ thuật của PTN có thể 
được xác định qua nhiều hoạt động khác nhau 
như: kiểm soát công việc không phù hợp, đánh 
giá nội bộ hoặc bên ngoài, xem xét của lãnh đạo, 
thông tin phản hồi từ khách hàng và từ giám sát 


nhân viên. 


NOTE 


problems with the management system or with 


ldentificaton of nonconforming work or 


testing and/or calibration activities can occur at 
various places within the management system 
and technical operations. Examples are customer 
complaints, quality control, instrument calibration, 
staff 


test report and 


checkng of consumable materials, 
observations or supervision, 
calibration 


certificate checking, management 


reviews and internal or external audifts. 


indicates that the 
nonconforming work could recur or that there is 
doubt about the compliance of the laboratory's 


4.9.2 Where the evaluation 


operations with ifs own policies and procedures, 
the corrective action procedures given in 4.11 shall 
be promptly followed. 


4.10 Improvement 

The laboratory shall improve the 
effectiveness of its management system through 
the use of the quality policy, quality objectives, 
audit results, analysis of data, correctve and 


conftinually 


preventive actions and managemernt review. 


4.11 Corrective action 


4.11.1 General 

The laboratory shall establish a policy and a 
procedure appropriate 
authorities for implementing corrective action when 
nonconforming work or departures from the 
in the management 


and shall  designate 


polices and procedures 


system or technical have been 
identified. 


NOTE A problem with the management system or 


operations 


with the technical operations of the laboratory 
may be identified through a variety of activities, 
such as control of nonconforming work, internal 


or external audis, management  reviews, 


feedback from customers and from staff 


observations. 


23 


4.11.2 Phân tích nguyên nhân 


Thủ tục về hành động khắc phục phải được bắt 
đầu bằng một cuộc điều tra để xác định các 
nguyên nhân chính của vấn đề. 


Chú thích -Phân tích nguyên nhân là phần chính và 
đôi khi là phần khó nhất trong thủ tục về hành 
động khắc phục. Thông thường nguyên nhân 
chính lại không rõ ràng và vì thế đòi hỏi cần phân 
tích cân thận tất cả các nguyên nhân tiềm ẫn có 
thể xây ra. Các nguyên nhân tiềm ẩn có thể bao 
gồm: mẫu, các yêu cầu của khách hàng, qui định 
kĩ thuật về mẫu, phương pháp và thủ tục, tay 
nghề và đào tạo nhân viên, vật liệu tiêu thụ hoặc 


thiết bị và việc hiệu chuẩn thiết bị. 


4.11.3 Lựa chọn và thực hiện hành động khắc 
phục 


Khi cần phải có hành động khắc phục thì PTN 
phải xác định các hành động khắc phục có thể có. 
PTN phải lựa chọn và thực hiện hành động khắc 
phục có nhiều khả năng nhất đề loại trừ vấn đề tồn 
tại và ngăn chặn vấn đề đó tái diễn. 


Các hành động khắc phục phải được xem xét 
tương xứng với mức độ quan trọng và sự nguy 
hiểm của vấn đề. 


PTN phải lập văn bản và áp dụng mọi thay đổi 
được yêu cầu xuất phát từ việc điều tra nghiên 
cứu về hành động khắc phục. 

4.11.4 Theo dõi hành động khắc phục 

PTN phải theo dõi kết quả để đảm bảo hành động 
khắc phục đã thực hiện là có hiệu lực. 

4.11.5 Đánh giá bổ sung 

Khi phát hiện có sự không phù hợp hoặc sai khác 


gây nghỉ ngờ về sự phù hợp của PTN với chính 
sách và thủ tục, hoặc nghi ngờ về sự phù hợp của 


4.11.2 Cause analysis 


The procedure for corrective action shall start with 
an investigation to determine the root cause(s) of 
the problem. 


NOTE Cause analysis is the key and sometimes the 


most difíicult part in the correctve action 
procedure. Often the root cause is not obvious 
and thus a careful analysis of all potential causes 
of the problem is required. Potential causes could 
include customer requirements, the samples, 
sample specifications, methods and procedures, 
staf. skills 


equipmert and is calibration. 


and training, consumables, or 


4.113  Selection 
corrective actions 


and implementation of 


Where corrective action is needed, the laboratory 
shall identify potential corrective actions. lt shall 
select and implement the action(s) most likely to 
eliminate the problem and to prevent recurrence. 


Corrective actions shall be to a degree appropriate 
to the magnitude and the risk of the problem. 


The laboratory shall document and implement any 
required changes resulting from corrective action 
investigations. 


4.11.4 Monitoring of corrective actions 

The laboratory shall monitor the results to ensure 
that the correctve actons taken have been 
effective. 

4.11.5 Additional audits 

Where the identificaton of nonconformites or 


departures casts doubts on the laboratory's 
compliance with ifs own policies and procedures, 


24 


PTN với tiêu chuẩn này thì PTN phải đảm bảo 
rằng các lĩnh vực hoạt động tương ứng phải được 
đánh giá phù hợp với 4.14 càng sớm càng tốt. 


Chú thích -Việc đánh giá bổ sung như thế thường 
diễn ra tiếp theo sau việc thực hiện hành động 
khắc phục để xác nhận hiệu quả của hành động 
này. Chỉ cần có đánh giá bổ sung khi phát hiện ra 
vấn đề nghiệm trọng hoặc rủi ro đối với công 
việc. 


4.12 Hành động phòng ngừa 


4.12.1 Những cải tiến cần thiết và nguồn gốc tiềm 
tàng của sự không phù hợp về kĩ thuật hoặc hệ 
thống quản lý phải được xác định. Khi các cơ hội 
cải tiến được phát hiện hoặc nếu hành động 
phòng ngừa là cần thiết thì phải xây dựng thực 
hiện và theo dõi các kế hoạch hành động, để giảm 
khả năng có thể xảy ra sự không phù hợp và tận 
dụng cơ hội cải tiến. 


4.12.2 Thủ tục về hành động phòng ngừa phải bao 
gồm các đề xuất hành động và kiểm soát để đảm 
bảo các hành động này có hiệu lực. 


Chú thích 1 -Hành động phòng ngừa là một quá 
trình thiên về chủ động để xác định các cơ hội cải 
tiến hơn là sự phản ứng lại vấn đề phát sinh hoặc 
phàn nàn; 

Chú thích 2 -Ngoài việc xem xét các thủ tục hoạt 
động, hành động phòng ngừa có thể đòi hỏi việc 
phân tích dữ liệu gồm phân tích các xu hướng, rủi 
ro và kết quả thử nghiệm thành thạo. 


4.13 Kiểm soát hồ sơ 
4.13.1 Yêu cầu chung 


4.13.1.1 PTN phải thiết lập và duy trì các thủ tục 
để nhận biết, tập hợp, đánh số, tiếp cận, lập file 
(tệp), lưu trữ, duy trì và thanh lý các hồ sơ chất 
lượng và kĩ thuật. Hồ sơ chất lượng phải bao gồm 


International 
Standard, the laboratory shall ensure that the 
appropriae areas of actvity are audited ¡in 
accordance with 4.14 as soon as possible. 


or on is compliance with this 


NOTE Such additonal 
implementation of the correctve actions to 


audis often follow the 


confirm their effectiveness. An addifional audit 
should be necessary only when a serious issue 
or risk to the business is identified. 


4.12 Preventive action 


4.121 Needed and potential 
Sources of nonconformities, either technical or 
concerning the management system, shall be 


improvements 


identified. When improvement opportunities are 
identified or if preventive action is required, action 
plans shall be developed, ¡implemented and 
reduce the likelhood of the 
OCcurrence of such nonconformities and to take 
advantage of the opportunities for improvemert. 


monitored to 


4.12.2 Procedures for preventive actions shall 
include the initiation of such actions and the 
application of controls to ensure that they are 


effective. 


NOTE 1 Preventive action is a pro-active process fo 
identify opportunities for improvement rather than 
a reaction to the identification of problems or 
complaints. 

NOTE 2 Apart from the review of the operational 
procedures, the preventive action might involve 

trend and risk 


analysis of data, including 


analyses and proficiency-testing results. 


4.13 Control of records 


4.13.1 General 


4.13.1.1 The establish and 
maintain procedures for identification, collection, 


laboratory  shall 


indexing, access, filing, storage, maintenance and 
disposal of quality and technical records. Quality 


2 


các báo cáo đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh 
đạo cũng như hồ sơ của các hoạt động phòng 
ngừa và hành động khắc phục. 


4.13.1.2 Tất cả các hồ sơ phải rõ ràng, phải được 
bảo quản và được lưu giữ theo cách sao cho có 
thể dễ dàng truy tìm và được lưu giữ trong một 
môi trường thích hợp để ngăn chặn hư hỏng hoặc 
xuống cấp cũng như phòng ngừa mất mát. Thời 
gian lưu giữ các hồ sơ phải được quy định. 


Chú thích -Các hồ sơ có thể là ở bất cứ phương 


thức nào ví dụ bản in hoặc bản lưu điện tử. 


4.13.1.3 Tất cả các hồ sơ phải được lưu giữ an 
toàn và đảm bảo tính bảo mật. 


4.13.1.4 PTN phải có các thủ tục để bảo vệ và sao 
lại hồ sơ lưu giữ trong máy tính và ngăn ngừa việc 
truy cập không được phép hoặc sửa đổi hồ sơ 
này. 


4.13.2 Hồ sơ kĩ thuật 
4.13.2.1 


trắc gốc, số liệu đã xử lý và thông tin cần thiết để 
thiết lập cuộc đánh giá, hồ sơ hiệu chuẩn, hồ sơ 


PTN phải lưu giữ hồ sơ của các quan 


nhân viên và một bản sao của mỗi báo cáo thử 
nghiệm hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn đã ban 
hành trong một thời gian nhất định. Hồ sơ đối với 
mỗi phép thử hoặc hiệu chuẩn phải lưu giữ đầy đủ 
các thông tin để nếu có thể tạo điều kiện nhận biết 
các yếu tố ảnh hưởng đến độ không đảm bảo đo 
để tạo điều kiện cho các phép thử và hiệu chuẩn 
được lặp lại trong điều kiện gần với điều kiện ban 
đầu nhất. Các hồ sơ phải bao gồm cả dấu hiệu 
nhận biết người chịu trách nhiệm lấy mẫu, thực 
hiện từng phép thử và/hoặc hiệu chuẩn và người 
kiểm tra kết quả. 


Chú thích 1 -Trong một số lĩnh vực nhất định việc 
lưu giữ các hồ sơ của tất cả các quan trắc gốc có 


thể không thực hiện được hoặc không thực tế. 


records shall include reports from internal audits 
and management reviews as well as records of 
corrective and preventive acftions. 


4.13.1.2 AII records shall be legible and shall be 
stored and retained in such a way that they are 
readily 
suitable envionment to prevent damage or 
deterioration and to prevent loss. Retention times 


retrievable ¡in facilties that provide a 


of records shall be established. 


NOTE Records may be in any media, such as hard 


copy or electronic media. 


4.13.1.3 All records shall be held secure and in 
confidence. 


4.13.1.4 The laboratory shall have procedures to 
protect and back-up records stored electronically 
and to prevent unauthorzed access to or 


amendmert of these records. 


4.13.2 Technical records 


413.21 The laboratory shall retain records of 
original observations, derived data and sufficient 
information to establish an audit trail, calibration 
records, staff records and a copy of each test 
report or calibration certificate issued, for a defined 
period. The records for each test or calibration 
shall contain sufficient information to facilitate, if 
possible, identification of factors affecting the 
uncertainty and to enable the test or calibration to 
be repeated under conditions as close as possible 
to the original. The records shall include the 
identity of personnel responsible for the sampling, 
performance of each test and/or calibration and 
checking of results. 


NOTE 1 In certain fields it may be impossible or 


impractical to retain records of all original 


observations. 


26 


Chú thích 2 -Hồ sơ kĩ thuật là tập hợp dữ liệu (xem 
5.4.7) và thông tin có được khi thực hiện các 
phép thử và/hoặc hiệu chuẩn và chỉ ra liệu thông 
số của quá trình và chất lượng qui định có đạt 
được hay không. Hồ sơ kĩ thuật có thể bao gồm 
các biểu mẫu, hợp đồng, phiếu làm việc, số ghi 
chép, tờ rời kiểm tra, số ghi chép công việc, đồ 
thị kiểm soát, biên bản và giấy chứng nhận hiệu 
chuẩn nội bộ và bên ngoài, lưu ý, công văn và 


thông tin phản hồi của khách hàng. 


4.13.2.2 Các quan trắc, dữ liệu và việc tính toán 
phải thường xuyên được ghi lại khi thực hiện và 
phải phân biệt được theo công việc cụ thê. 


4.13.2.3 Khi trong các hồ sơ có sai lỗi, phải gạch 
lên sai lỗi đó, không được tẩy xoá, làm cho khó 
đọc hoặc xoá bỏ và phải ghi giá trị đúng bên cạnh. 
Tất cả các thay đổi trong các hồ sơ phải được 
chính người sửa chữa ký xác nhận hoặc viết tắt 
tên. Trong trường hợp hồ sơ được lưu giữ trong 
máy tính, phải có biện pháp tương xứng để tránh 
mắt mát hoặc thay đổi số liệu gốc. 


4.14 Đánh giá nội bộ 


4.14.1 PTN phải định kì thực hiện đánh giá nội bộ 
các hoạt động của PTN tuân thủ một kế hoạch và 
thủ tục đã xác định nhằm kiểm tra xác nhận xem 
các hoạt động của PTN còn tiếp tục tuân thủ các 
yêu cầu của hệ thống quản lý và của tiêu chuẩn 
này hay không. Chương trình đánh giá nội bộ phải 
đề cập đến tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý, 
bao gồm cả các hoạt động thử nghiệm và/hoặc 
hiệu chuẩn. Người phụ trách chất lượng có trách 
nhiệm lập kế hoạch và tổ chức đánh giá theo kế 
hoạch và theo yêu cầu của lãnh đạo. Việc đánh 
giá này phải được những người đã qua đào tạo và 
có trình độ chuyên môn thực hiện, và nếu nguồn 
lực cho phép, những người này phải độc lập với 
hoạt động được đánh giá. 


Chú thích - 


được hoàn tất trong một năm. 


Chu trình đánh giá nội bộ thông thường 


NOTE 2 Technical records are accumulations of 
data (see 5.4.7) and information which result 
from carrying out tests and/or calibrations and 
which indicate whether specified quality or 

process parameters are achieved. They may 

include forms, contracts, work sheets, work 
books, check sheets, work notes, control graphs, 
external and internal test reports and calibration 
and 


certificates, customers' 


feedback. 


nofes, papers 


4.13.2.2 Observations, data and calculations shall 
be recorded at the time they are made and shaill 
be identifiable to the specific task. 


4.13.2.3 When mistakes occur in records, each 
mistake shall be crossed out, not erased, made 
ilegible or deleted, and the correct value entered 
alongside. All sụch alterations to records shall be 
signed or initialled by the person making the 
correction. In the case of records stored 
electronically, equivalent measures shall be taken 
to avoid loss or change of original data. 


4.14 Internal audits 


4.14.1 The laboratory shall periodically, and ¡in 
accordance with a predetermined schedule and 
procedure, conduct internal audits of its activities 
to verify that its operations continue to comply with 
the requirements of the management system and 
this International Standard. The internal audit 
programme shall address all elements of the 
management system, including the testing and/or 
calibration activities. l† is the responsibility of the 
quality manager to plan and organize audits as 
requested by 
management. Such audits shall be carried out by 
trained and qualified personnel who are, wherever 


requied by the schedule and 


resources permit, independent of the activity to be 
audited. 


NOTE The cycle for internal auditing should normally be 


completed in one year. 


BẠN 


4.14.2 Khi các phát hiện đánh giá dẫn đến nghi 
ngờ về hiệu lực hoạt động hoặc tính chính xác, 
hoặc tính đúng đắn của các kết quả thử nghiệm 
hoặc hiệu chuẩn thì PTN phải ngay lập tức thực 
hiện hành động khắc phục và phải thông báo 
bằng văn bản cho khách hàng nếu việc điều tra 
cho thấy kết quả của PTN đưa ra có thể bị ảnh 
hưởng. 


4.14.3 Phải lưu hồ sơ lĩnh vực hoạt động được 
đánh giá, các phát hiện khi đánh giá và các hành 
động khắc phục phát sinh từ lần đánh giá này. 


4.14.4 PTN phải kiểm tra xác nhận các hoạt động 
sau khi đánh giá nội bộ và ghi lại việc thực hiện và 
hiệu lực của hành động khắc phục đã thực hiện 


4.15 Xem xét của lãnh đạo 


4.15.1 Lãnh đạo PTN phải định kì thực hiện một 
cuộc xem xét hệ thống quản lý của PTN và các 
hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn theo kế 
hoạch và thủ tục đã xác định, để đảm bảo hệ 
thống này đang tiếp tục thích hợp, có hiệu lực, và 
để đưa ra những thay đổi hoặc cải tiến cần thiết. 
Việc xem xét này phải đề cập tới: 


Sự thích hợp của chính sách và các thủ tục; 
Các báo cáo của người quản lý và giám sát; 
Kết quả của đánh giá nội bộ vừa qua; 

Hành động khắc phục và phòng ngừa; 

Các cuộc đánh giá của các tổ chức bên ngoài; 
Kết quả so sánh liên phòng hoặc thử nghiệm 
thành thạo; 

Các thay đổi về khối lượng, loại hình công 
việc; 

Thông tin phản hồi từ khách hàng; 

Các phàn nàn; 

Các khuyến nghị về cải tiến; 

Các yếu tố liên quan khác như: các hoạt động 
kiểm soát chất lượng, nguồn lực và đào tạo 
nhân viên. 


Chú thích 1 -Chu kì để thực hiện xem xét của lãnh 


đạo thường là 12 tháng một lần. 


4.14./2 When audit findings cast doubt on the 
efectveness of the operatons or on the 
correctness or validity of the laboratory's test or 
calibration results, the laboratory shall take timely 
corrective action, and shall notify customers in 
writing if investigations show that the laboratory 
results may have been affected. 


414.3 The area of activity audited, the audit 
findings and corrective actions that arise from 
them shall be recorded. 


4.14.4 Follow-up audit activities shall verify and 
record the implementation and effectiveness of the 
corrective action taken. 


4.15 Management reviews 


415.1 In accordance with a predetermined 
schedule and procedure, the laboratorys top 
management shall periodically conduct a review of 
the laboratorys management system and testing 
and/or calibraton actviies to ensure their 
continuing suitabilty and effectiveness, and to 
introduce necessary changes or improvements. 
The review shall take account of: 

the suitability of policies and procedures; 

reports from managerial 

personnel; 


and supervisory 


the outcome of recent internal audits; 
corrective and preventive actions; 
assessments by external bodies; 

the results of interlaboratory comparisons or 
proficiency tesfts; 

changes in the volume and type of the work; 
customer feedback; 

complaints; 

recommendations for improvemernt; 

other relevant factors, such as quality control 
activities, resources and staff training. 


NOTE 1 A 


managemert review is once every 12 months. 


typical period for conducting a 


28 


Chú thích 2 -Các kết quả này là cơ sở cho hệ thống 
hoạch định của PTN và phải bao gồm mục đích, 


mục tiêu và kế hoạch hành động trong năm tới. 


Chú thích 3 -Xem xét của lãnh đạo còn bao gồm cả 
việc xem xét các vấn đề có liên quan tại cuộc 


họp thường kì của lãnh đạo. 


4.15.2 Phải ghi lại mọi phát hiện từ cuộc xem xét 
của lãnh đạo và các hoạt động phát sinh từ cuộc 
xem xét này. Lãnh đạo phải đảm bảo sao cho các 
hoạt động này thực hiện theo tiến độ thời gian 
thích hợp và được thoả thuận. 


5.Các yêu cầu kĩ thuật 
5.1.Yêu cầu chung 


5.1.1 Có nhiều yếu tố quyết định mức độ chính 
xác và độ tin cậy của phép thử và/hoặc hiệu chuẩn 
do PTN thực hiện. Các yêu tô này bao gôm: 


-yếu tố con người (5.2); 


-tiện nghi và điều kiện môi trường (5.3); 


-phương pháp thử, hiệu chuẩn và hiệu lực của 
phương pháp (5.4); 

-thiết bị (5.5); 

-tính liên kết chuẩn đo lường (5.6); 

-lấy mẫu (5.7); 


-quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn (5.8). 


5.1.2 Mức độ mà các yếu tố nói trên góp phần tạo 
ra độ không đảm bảo đo tổng hợp có sự khác 
nhau đáng kể giữa các (loại) phép thử và các 
(loại) phép hiệu chuẩn. PTN phải tính đến các yếu 
tố này khi xây dựng các phương pháp và thủ tục 
thử nghiệm và hiệu chuẩn, việc đào tạo và trình độ 
của nhân viên cũng như việc lựa chọn và hiệu 
chuẩn thiết bị mà PTN sử dụng. 


5.2 Nhân sự 


5.2.1 Lãnh đạo PTN phải đảm bảo năng lực của 
tất cả những người vận hành các thiết bị cụ thể, 
những người thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn, 
đánh giá kết quả và ký duyệt báo cáo thử nghiệm 


NOTE 2 Results should feed into the laboratory 
planning system and should include the goals, 


objectives and action plans for the coming year. 


NOTE_ 3 


consideration of 


^A  managemen(t review includes 


related subjects at regular 


management meetings. 


4.15.2 Findings from management reviews and the 
actions that arise from them shall be recorded. The 
management shall ensure that those actions are 
carred out withn an appropriae and agreed 
timescale. 


5 .Technical requirements 
5.1 General 


5.1.1 Many factors determine the correctness and 
reliability of the tests and/or calibrations performed 
by a laboratoy. These factors include 
confributions from: 


-human factors (5.2); 


-accommodation and environmental conditions 
5.3); 


-test and calibraton methods and method 
validation (5.4); 


-equipment (5.5); 

-measurement traceability (5.6); 

-sampling (5.7); 

-the handling of test and calibration items (5.8). 


5.1.2 The extent to which the factors contribute to 
the total uncertainty of measurement differs 
considerably between (types of) tests and between 
(types of) calibrations. The laboratory shall take 
account of these factors in developing test and 
calibration methods and procedures, in the training 
and qualification of personnel, and in the selection 
and calibration of the equipmernt it uses. 


5.2 Personnel 
5.2.1 The laboratory managemert shall ensure the 
competence of all who operafe specific equipment, 


perform tests and/or calibrations, evaluate results, 
and sign test reports and calibration certificates. 


29 


và giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Khi PTN sử dụng 
nhân viên đang được đào tạo thì phải có sự giám 
sát thích hợp. Các nhân viên thực hiện các nhiệm 
vụ cụ thể phải là 


người có trình độ dựa trên cơ sở giáo dục, đào 
tạo, kinh nghiệm thích hợp và/hoặc thể hiện được 
các kĩ năng theo yêu cầu. 


Chú thích 1 - Trong một số lĩnh vực kĩ thuật (ví dụ: thử 
nghiệm không phá huỷ) đòi hỏi những người thực hiện 
các nhiệm vụ cụ thể phải là những người có chứng 
nhận hành nghề. PTN phải chịu trách nhiệm đáp ứng 
các yêu cầu cần chứng nhận hành nghề. Các yêu cầu 
về chứng nhận hành nghề có thể là bắt buộc kể cả các 
tiêu chuẩn về lĩnh vực kĩ thuật cụ thể hoặc do khách 


hàng yêu cầu... 


Chú thích 2 - Nhân viên chịu trách nhiệm về các nhận 
xét và diễn giải trong báo cáo thử nghiệm phải có trình 
độ, được đào tạo, có kinh nghiệm phù hợp và có kiến 
thức thích hợp về phép thử được thực hiện và cũng cần 
có: 

- kiến thức cần có về công nghệ thích hợp để chế tạo 
các vật phẩm, vật liệu, các sản phẩm...được thử hoặc 
cách thức sử dụng hoặc định sử dụng các mẫu, vật liệu, 
các sản phẩm sử dụng đó và phải biết về các khiếm 
khuyết và sự giảm giá trị có thể xảy ra trong khi đưa vào 


sử dụng; 


kiến thức về các yêu cầu chung do luật pháp và các 


tiêu chuẩn qui định; 


-hiểu biết về ý nghĩa quan trọng của những sai lệch 
được phát hiện liên quan đến việc sử dụng bình thường 


các đối tượng, vật liệu, sản phẩm... 


5.22 Lãnh đạo PTN phải xây dựng mục tiêu về 
huấn luyện, đào tạo và kĩ năng của nhân viên 
PTN. PTN phải có chính sách và thủ tục để xác 
định nhu cầu đào tạo và việc tổ chức đào tạo cho 
nhân viên. Chương trình đào tạo phải phù hợp 
với các nhiệm vụ hiện tại và tương lai PTN. 


Hiệu quả của hoạt động đảo tạo nên được đánh 
giá 


When using staff who are undergoing training, 
appropriae supervision shall be provided. 
Personnel performing specifc tasks shall be 
qualified on the basis of appropriate education, 
training, experience and/or demonstrated skills, as 
required. 


NOTE 1 In some technical areas (e.g. non-destructive 
testing) it may be required that the personnel performing 
certain tasks hold personnel certification. The laboratory 
isšãÃẳỒ responsible for (fulfiling specified 
The 


personnel certification might be regulatory, included in 


persomnel 


certification requirements. requirements for 
the standards for the specific technical field, or required 


by the customer. 


NOTE 2 The personnel responsible for the opinions and 
interpretation included in test reports should, in addition 
to the appropriate qualifications, training, experience 
and satisfactory knowledge of the testing carried out, 


also have: 


-relevant knowledge of the technology used for the 
manufacturing of the items, materials, products, efc. 
tested, or the way they are used or intended to be used, 
and of the defects or degradations which may occur 


during or in service; 


-knowledge of the general requirements expressed in 


the legislation and standards; and 


-an understanding of the significance of deviations 
found with regard to the normal use of the items, 


materials, producfs, etc. concerned. 


5.2.2 The management of the laboratory shall 
formulate the goals with respect to the education, 
training and skills of the laboratory personnel. The 
laboratory shall have a policy and procedures for 
identifying training needs and providing training of 
be 
relevant to the present and anticipated tasks of the 
laboratory. The effectveness of the training 


personnel. The trainng programme shall 


actions taken shall be evaluated. 


30 


5.2.3 PTN phải sử dụng những người làm việc dài 
hạn hoặc hợp đồng với PTN. Khi sử dụng nhân 
viên kí hợp đồng, nhân viên hỗ trợ chính và nhân 
viên kĩ thuật bỗ sung, PTN phải đảm bảo những 
nhân viên này được giám sát, có năng lực và 
những người này làm việc phù hợp với hệ thống 
quản lý của PTN. 


5.2.4 PTN phải duy trì bản mô tả công việc hiện tại 
của người quản lý, nhân viên kĩ thuật và nhân viên 
hỗ trợ chính tham gia thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn. 


Chú thích - Bản mô tả công việc được xây dựng bằng 
nhiều cách thức. Tối thiểu các thông tin sau phải được 


xác định: 


- trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện phép thử 


nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn; 


- trách nhiệm liên quan đến việc lập kế hoạch thử 


nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn và đánh giá kết quả; 
- trách nhiệm về việc báo cáo và diễn giải; 
- trách nhiệm liên quan đến sửa đổi, triển khai và phê 


duyệt các phương pháp mới; 
- yêu cầu về năng lực chuyên sâu và kinh nghiệm; 
- trình độ và chương trình đào tạo; 


- trách nhiệm về quản lý. 


5.2.5 Lãnh đạo phải giao trách nhiệm cụ thể cho 
người thực hiện việc lấy mẫu, thử nghiệm và/hoặc 
hiệu chuẩn, và người cấp giấy chứng nhận thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, ngườiđưa ra các 
nhận xét và diễn giải và những người vận hành 
các thiết bị đặc biệt. PTN phải duy trì hồ sơ về 
quyền hạn, năng lực, học vấn trình độ chuyên 
môn, kĩ năng và kinh nghiệm thích hợp của tất cả 
các nhân viên kĩ thuật kể cả nhân viên hợp đồng. 
Thông tin phải luôn sẵn có và phải ghi ngày giao 
trách nhiệm và/hoặc ngày xác nhận năng lực. 


5.3 Tiện nghỉ và điều kiện môi trường 


5.2.3 The laboratory shall use personnel who are 
employed by, or under contract to, the laboratory. 
Where contracted and additional technical and key 
Support personnel are used, the laboratory shall 
ensure that such personnel are supervised and 
competent and that they work in accordance with 
the laboratory's managemernt system. 


5.2.4 The laboratory shall maintain current job 
descriptions for managerial, technical and key 
Support  personnel 
calibrations. 


involved in tests and/or 


NOTE Job descriptions can be defined in many ways. 


As a minimum, the following should be defined: 


- the responsibiliies with respect to performing tests 


and/or calibrations; 


- the responsibilities with respect to the planning of tests 


and/or calibrations and evaluation of results; 


- the 


interpretations; 


responsibilitles for reporting opinions and 


- the responsibilities with respect to method modification 


and development and validation of new methods; 
- ©xpertise and experience required; 
- qualifications and training programmes; 


- managerial duties. 


5.25 The management shall authorize specific 
personnel to perform particular types of sampling, 
test and/or calibration, to issue test reports and 
calibraton certificates, to give opinions and 
interpretations and to operate particular types of 
equipment. The laboratory shall maintain records 
of the 
educatonal and  professional qualifications, 


training, skils and experience of all technical 


relevant  authorization(s), competence, 


personnel, including contracted personnel. This 
information shall be readily available and shall 
include the date on which authorizaton and/or 
competence is confirmed. 


53 Accommodaton and  environmental 


conditions 


3l 


5.3.1 Các tiện nghỉ của PTN để thử nghiệm 
và/hoặc hiệu chuẩn bao gồm: nguồn năng lượng, 
ánh sáng và các điều kiện môi trường phải đảm 
bảo để thực hiện chính xác việc thử nghiệm 
và/hoặc hiệu chuẩn. Ngoài yếu tố trên có thể có 
thêm các yếu tố khác. 


PTN phải đảm bảo sao cho điều kiện môi trường 
không ảnh hưởng đến kết quả hoặc ảnh hưởng 
bất lợi đến chất lượng của các phép đo nào. PTN 
phải đặc biệt quan tâm khi lấy mẫu,thử nghiệm 
và/hoặc hiệu chuẩn thực hiện tại vị trí khác với vị 
trí cố định của PTN. PTN phải lập thành văn bản 
các yêu cầu kĩ thuật về tiện nghi và điều kiện môi 
trường có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm 
và/ hoặc hiệu chuẩn. 


5.3.2 PTN phải giám sát, kiểm soát và ghi chép 
các điều kiện môi trường theo yêu cầu của qui 
định kĩ thuật, các phương pháp và thủ tục liên 
quan hoặc nơi các điều kiện môi trường có thể 
ảnh hưởng tới chất lượng kết quả. Ví dụ, PTN 
phải quan tâm đến: vô trùng sinh học, bụi, nhiễu 
điện từ, bức xạ, độ ẩm, nguồn cung cấp điện, 
nhiệt độ và mức ồn và rung thích hợp với các hoạt 
động kĩ thuật liên quan. Phải dừng ngay việc thử 
nghiệm và hiệu chuẩn khi các điều kiện môi 
trường xấu ảnh hưởng đến kết quả của phép thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. 


5.3.3 PTN phải có sự ngăn cách có hiệu quả giữa 
các khu vực có các hoạt động không tương thích 
ở gần nhau, và PTN phải thực hiện các biện pháp 
ngăn ngừa nhiễm bản chéo. 


5.3.4 PTN phải kiểm soát khả năng tiếp cận và 
kiểm soát việc sử dụng các khu vực có gây ảnh 
hưởng tới chất lượng thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn. PTN phải xác định mức độ kiểm soát dựa 
vào điều kiện cụ thể của PTN. 


5.3.5 PTN phải đưa ra các biện pháp đảm bảo vệ 
sinh công nghiệp tốt. PTN phải chuẩn bị thủ tục 
đặc biệt khi cần thiết. 


5.3.1 
calibration, ¡including but not limited to energy 
Sources, lighting and environmental conditions, 


Laboratory facilites for testing and/or 


shall be such as to facilitate correct performance of 
the tests and/or calibrations. 


The laboratory shall ensure that the environmental 
invaldate the results or 

requied qualty of any 
measurement. Particular care shall be taken when 


condiions do not 
adversely affect the 


sampling and tests and/or calibratons are 
undertaken at sites other than a permanent 
laboratory facility. The technical requirements for 
accommodation and environmental conditions that 
can affect the results of tests and calibrations shall 
be documented. 


5.3.2 The laboratory shall monitor, control and 
record environmental conditions as required by the 
relevant specifications, methods and procedures 
or where they influence the quality of the results. 
Due attention shall be paid, for example, to 
biological dust, 
disturbances, radiation, humidity, electrical supply, 
temperature, and sound and vibration levels, as 


sterility, electromagnetic 


appropriate to the technical activities concerned. 
Tests and calibrations shall be stopped when the 
environmental conditions jeopardize the results of 
the tests and/or calibrations. 


5.3.3 There shall be effective separation between 
neighbouring areas ¡in which there are 
incompatible activities. Measures shall be taken to 
prevent cross-contamination. 


5.3.4 Access †to and use of areas affecting the 
quality of the tests and/or calibratons shall be 
confrolled. The laboratory shall determine the 
extent of control based on its particular 
circumstances. 


5.3.5 Measures shall be taken to ensure good 
housekeeping in the laboratory. Special 
procedures shall be prepared where necessary. 


kh 


5.4 Phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn và 
phê duyệt phương pháp 


5.4.1 Yêu cầu chung 


PTN phải sử dụng các phương pháp và các thủ 
tục thích hợp cho tất cả phép thử nghiệm và/hoặc 
hiệu chuẩn trong phạm vi của PTN. Điều này bao 
gồm việc lấy mẫu, bảo quản, vận chuyền, lưu giữ 
và chuẩn bị các mẫu để thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn, và khi thích hợp, xác định độ không đảm 
bảo đo cũng như áp dụng kĩ thuật thống kê để 
phân tích dữ liệu thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. 


PTN phải có các hướng dẫn sử dụng và vận hành 
cho tất cả thiết bị liên quan cũng như hướng dẫn 
về bảo quản, chuẩn bị mẫu thử nghiệm và/hoặc 
hiệu chuẩn hoặc hướng dẫn về cả hai việc mà nếu 
thiếu những hướng dẫn này có thể làm ảnh hưởng 
đến kết quả thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Tắt 
cả hướng dẫn, tiêu chuẩn, số tay và các dữ liệu 
tham khảo liên quan đến công việc của PTN phải 
duy trì cập nhật và luôn sẵn có cho các nhân viên 
sử dụng (xem 4.3). Các thay đổi so với phương 
pháp thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn chỉ được áp 
dụng khi các thay đổi này đã được lập thành văn 
bản, được chứng minh về mặt kĩ thuật là đúng, 
được phép sử dụng và được khách hàng chấp 
nhận. 


Chú thích - Các tiêu chuẩn quốc gia, khu vực hoặc 
quốc tế hoặc các qui định kĩ thuật khác được thừa nhận 
đã bao gồm thông tin đầy đủ và súc tích về cách thức 
thực hiện các phép thử và/hoặc hiệu chuẩn thì không 
cần phải bổ sung hoặc viết lại thành thủ tục nội bộ nếu 
tiêu chuẩn ban hành có thể sử dụng được cho các nhân 
viên của PTN. Có thể cần cung cấp tài liệu bổ sung cho 
các bước không bắt buộc trong phương pháp hoặc các 


chỉ tiết thêm vào. 


5.4.2 Lựa chọn phương pháp 


PTN phải sử dụng các phương pháp thử nghiệm 
và/hoặc hiệu chuẩn, kể cả phương pháp lấy mẫu, 
đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng và thích 
hợp đối với phép thử và/hoặc hiệu chuẩn mà PTN 
thực hiện;uu tiên sử dụng phương pháp đã được 


5.4 Test and calibration methods and method 
validation 


5.4.1 General 


The laboratory shall use appropriate methods and 
procedures for all tests and/or calibrations within 
isšẳỒ scope. These include sampling, handling, 
transport, storage and preparation of items to be 
tested and/or calibrated, and, where appropriate, 
an estimation of the measurement uncertainty as 
well as statistical techniques for analysis of test 
and/or calibration data. 


The laboratory shall have instructions on the use 
and operation of all relevant equipment, and on the 
handling and preparation of items for testing 
and/or calibration, or both, where the absence of 
such insftructions could jeopardize the results of 
tess and/or calibratons. All  instructions, 
standards, manuals and reference data relevant to 
the work of the laboratory shall be kept up to date 
and shall be made readily available to personnel 
(see 4.3). Deviation from test and calibration 
methods shall occur only if the deviation has been 
documerted, technically justified, authorized, and 
accepted by the customer. 


NOTE International, regional or national standards or 
other recognized specifications that contain sufficient 
and concise information on how to perform the tests 
and/or calibrations do not need to be supplemenfted or 
rewritten as internal procedures if these standards are 
written in a way that they can be used as published by 
the operating staff in a laboratory. lt may be necessary 
to provide additional documentation for optional steps in 


the method or additional details. 


5.4.2 Selection of methods 


The laboratory shall use test and/or calibration 
methods, including methods for sampling, which 
meet the needs of the customer and which are 
appropriate for the tests and/or calibrations it 
undertakes. Methods published in international, 


33 


ban hành dưới hình thức là tiêu chuẩn quốc tế, 
quốc gia hoặc khu vực. PTN phải đảm bảo sử 
dụng bản tiêu chuẩn mới nhất trừ khi bản tiêu 
chuẩn này không phù hợp hoặc không thể thực 
hiện. Khi cần thiết, tiêu chuẩn phải được bổ sung 
thêm các chỉ tiết để đảm bảo áp dụng nhất quán. 


Khi khách hàng không xác định rõ phương pháp 
sử dụng thì PTN phải lựa chọn các phương pháp 
thích hợp đã được công bố trong tiêu chuẩn quốc 
tế, quốc gia hoặc khu vực, hoặc được các tổ chức 
kĩ thuật có uy tín ban hành, hoặc trong các tạp chí, 
bài báo khoa học thích hợp hoặc được nhà sản 
xuất qui định. Các phương pháp do PTN thiết lập 
hoặc chấp nhận cũng có thể được sử dụng nếu 
các phương pháp này là thích hợp với mục đích 
sử dụng và nếu phương pháp này được phê 
duyệt. Khách hàng phải được thông báo về 
phương pháp sử dụng. PTN phải khẳng định có 
thể áp dụng đúng phương pháp tiêu chuẩn trước 
khi bắt đầu thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Nếu 
phương pháp tiêu chuẩn thay đổi thì PTN phải lặp 
lại việc xác nhận. 


PTN phải thông báo cho khách hàng khi các 
phương pháp do khách hàng yêu cầu là không 
phù hợp hoặc lỗi thời. 


5.4.3 Các phương pháp do PTN xây dựng 


Việc đưa các phương pháp thử và hiệu chuẩn do 
PTN xây dựng để sử dụng nội bộ phải là một hoạt 
động có kế hoạch và phải phân công cho nhân 
viên có năng lực, được trang bị các nguồn lực cần 
thiết. 

Các kế hoạch phải được cập nhật trong quá trình 
xây dựng và PTN phải đảm bảo việc trao đổi thông 
tin có hiệu quả giữa tất cả các nhân viên tham gia. 


5.4.4 Các phương pháp không tiêu chuẩn 


Khi cần sử dụng các phương pháp không phải là 
phương pháp tiêu chuẩn, các phương pháp 
nàyphải được thoả thuận với khách hàng và phải 
có các qui định rõ ràng về yêu cầu của khách 
hàng và mục đích của phép thử và/hoặc hiệu 
chuẩn. Phương pháp được xây dựng phải được 
phê duyệt thích hợp trước khi sử dụng. 


regional or national standards shall preferably be 
used. The laboratory shall ensure that it uses the 
latest valid edition of a standard unless it is not 
appropriate or possible to do so. When necessary, 
the standard shall be supplemented with additional 
details to ensure consistent application. 


When the customer does not specify the method to 
be used, the laboratory shall select appropriate 
methods that have been published either ¡in 
International, regional or national standards, or by 
reputable technical organizations, or in relevant 
scientific texts or journals, or as specified by the 
manufacturer of the equipment. Laboratory- 
developed methods or methods adopted by the 
laboratory may also be used if they are appropriate 
for the intended use and if they are validated. The 
customer shall be informed as to the method 
chosen. The laboratory shall confirm that it can 
properly operate standard methods before 
introducing the tests or calibrations. lf the standard 
method changes, the confimaton shall be 


repeated. 


The laboratory shall inform the customer when the 
method proposed by the customer is considered to 
be inappropriate or out of date. 


5.4.3 Laboratory-developed methods 


The introduction of test and calibration methods 
developed by the laboratory for its own use shall 
be a planned activiy and shall be assigned to 
qualifed personnel equipped with adequate 
resources. 


Plans shall be updated as development proceeds 
and seffectlive communicaton amongst all 


personnel involved shall be ensured. 


5.4.4 Non-standard methods 


When it is necessary to use methods not covered 
by standard methods, these shall be subject to 
agreement with the customer and shall include a 
clear specification of the customer's requirements 
and the purpose of the test and/or calibration. The 
method developed shall have been validated 


appropriately before use. 


34 


Chú thích - Đối thử 


nghiệmvà/hoặc hiệu chuẩn mới phải thiết lập thủ tục thử 


với các phương pháp 


nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn trước khi thực hiện phép 
thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn và thủ tục đó phải bao 


gồm ít nhất các thông tin sau: 
a) sự nhận biết thích hợp; 
b) phạm vi áp dụng; 


c) mô tả chủng loại mẫu được thử nghiệm hoặc hiệu 


chuẩn; 
d) các thông số, các đại lượng và khoảng phải xác định; 


e) dụng cụ và thiết bị kể cả các yêu cầu về tính năng kĩ 
thuật; 


f) yêu cầu về chuẩn chính, mẫu chuẩn cần thiết; 


g) yêu cầu về điều kiện môi trường và một số yêu cầu 
về thời gian ỗn định; 

h) mô tả thủ tục bao gồm cả: 

- giải mã dấu hiệu nhận biết mẫu, bảo quản, vận 
chuyển, lưu giữ và chuẩn bị mẫu thử; 

- thực hiện kiểm tra trước khi bắt đầu công việc; 


- kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị làm việc là đúng đắn 
và, khi được yêu cầu, thiết bị phải được hiệu chuẩn và 


hiệu chỉnh trước mỗi lần sử dụng, 

- phương pháp ghi lại các dữ liệu quan trắc và kết quả; 
- các biện pháp đo an toàn cần chấp hành; 

¡) chuẩn mực và/hoặc yêu cầu để phê duyệt/bác bỏ; 

j) dữ liệu được lưu và phương pháp phân tích và cách 
trình bày dữ liệu; 

k) độ không đảm bảo hoặc phương pháp ước lượng độ 


không đảm bảo đo. 


5.4.5 Phê duyệt phương pháp thử 


5.4.5.1 Phê duyệt là việc khẳng định bằng kiểm tra 
và cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu 
cầu xác định cho việc sử dụng cụ thể đã được đáp 
ứng. 


5.4.5.2 PTN phải phê duyệt phương pháp không 


NOTE For 


procedures should be developed prior to the tests 


new test and/or calibraton methods, 


and/or calibrations being performed and should contain 


at least the following information: 


a) appropriate identification; 
b) scope; 


c)description of the type of item to be tested or 


calibrated; 
d)parameters or quantities and ranges to be 
determined; 
e)apparatus and equipment, ¡including technical 


performance requirements; 
†) reference standards and reference materials required; 
g)environmental  conditions and 


required any 


stabilization period needed; 
h)description of the procedure, including 


-affixing of identification marks, handling, transporting, 


storing and preparation of items, 
-checks to be made before the work is started, 


-checks that the equipment is working properly and, 


where required, calibraton and adjustment of the 


equipment before each use, 

-the method of recording the observations and results, 
-any safety measures to be observed; 

i)criteria and/or requirements for approval/rejection; 


j)data to be recorded and method of analysis and 


presentation; 


kỳhe uncertainty or the procedure for estimating 


uncertainty. 
5.4.5 Validation of methods 


5.4.5.1 Valdaton ¡is the confrmaton by 
examinaton and the provision of objective 
evidence that the particular requirements for a 
specific intended use are fulfilled. 


5.4.5.2 The laboratory shall validate non-standard 


35 


tiêu chuẩn, các phương pháp do PTN xây dựng 
hoặc thiết kế, các phương pháp tiêu chuẩn được 
sử dụng nằm ngoài phạm vi dự kiến và việc mở 
rộng cũng như thay đổi các phương pháp tiêu 
chuẩn để xác nhận rằng phương pháp này là phù 
hợp với mục đích sử dụng dự kiến. Việc phê duyệt 
này phải đủ bao quát khi cần thiết để đáp ứng các 
yêu cầu áp dụng hoặc lĩnh vực áp dụng đã định. 
PTN phải ghi lại kết quả có được, thủ tục đã sử 
dụng để phê duyệt và công bố rằng phương pháp 
này phù hợp với mục đích sử dụng. 


Chú thích 1 - Phê duyệt có thể bao gồm các thủ tục về 


lầy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu. 


Chú thích 2 - Kĩ thuật dùng để xác định tính năng sử 
dụng một phương pháp phải là một hoặc một tập hợp 


các kĩ thuật sau: 

- sử dụng chuẩn chính hoặc mẫu chuẩn để hiệu chuẩn; 
- so sánh kết quả đạt được với các phương pháp khác; 
- So sánh liên phòng thí nghiệm; 


- đánh giá có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến kết 
quả; 

- đánh giá độ không đảm bảo của kết quả dựa vào hiểu 
biết khoa học về nguyên tắc lý thuyết của phương pháp 


và kinh nghiệm thực tế. 


Chú thích 3 - Khi có một số thay đổi trong các phương 
pháp không tiêu chuẩn đã được phê duyệt thì ảnh 
hưởng của các thay đổi này phải được lập thành văn 


bản và cần phải có phê duyệt lại, nếu thích hợp. 


5.4.5.3 Phạm vi và độ chính xác của các giá trị có 
được từ phương pháp đã được phê duyệt hải phù 
hợp với các yêu cầu của khách hàng khi đánh giá 
mục đích dự định sử dụng đã định (ví dụ: độ 
không đảm bảo của kết quả, giới hạn phát hiện, 
chọn phương pháp, độ tuyến tính, sai số thô do 
tác động từ bên ngoài, giới hạn độ lặp lại và/hoặc 
độ tái lặp và/hoặc độ nhậy đối với tính cản trở từ 
các thành phần mẫu/đối tượng thử). 


Chú thích 1 - Phê duyệt bao gồm qui định các yêu cầu, 


methods, laboratory-designed/developed methods, 
standard methods used outside their intended 
scope, and amplificatons and modifications of 
standard methods to confirm that the methods are 
fit for the intended use. The validation shall be as 
extensive as is necessary to meet the needs of the 
The 
laboratory shall record the results obtained, the 
procedure used for the validation, and a statement 


given applicaton or field of application. 


as to whether the method ¡is fit for the intended 
USe. 


NOTE 1 Validaton may include procedures for 
sampling, handling and transportation. 


NOTE 2 The techniques used for the determination of 
the performance of a method should be one of, or a 


combination of, the following: 


-calibration using reference standards or reference 


materials; 
-comparison of results achieved with other methods; 
-interlaboratory comparisons; 


-systematic assessment of the factors influencing the 


resulf; 


-assessment of the uncertainty of the results based on 
scientific understanding of the theoretical principles of 


the method and practical experience. 


NOTE 3 When some changes are made in the validated 
non-standard methods, the influence of such changes 
should be documented and, if appropriate, a new 


validation should be carried out. 


5.4.5.3 The range and accuracy of the values 
(e.g. the 
uncertainty of the results, detection limit, selectivity 
of the method, linearity, limit of repeatability and/or 


obtainable from validated methods 


reproducibility, robustness against external 
inluences and/or cross-sensitvity  against 
interference from the matrix of the sample/test 
object), as assessed for the intended use, shall be 


relevant to the customers' needs. 


NOTE 1 Validaton ¡includes specificaton of the 


36 


xác định đặc tính của phương pháp kiểm tra xem các 
yêu cầu có thể thực hiện bằng cách sử dụng các 


phương pháp đó và công bố về giá trị sử dụng. 


Chú thích 2 - Trong quá trình xây dựng phương pháp, 
PTN cần phải thực hiện xem xét thường xuyên để kiểm 
tra xác nhận các yêu cầu của khách hàng vẫn đang 
được đáp ứng. Mọi thay đổi trong các yêu cầu đòi hỏi 
những sửa đổi trong kế hoạch xây dựng phương pháp 


phải được phê chuẩn và cho phép. 


Chú thích 3 - Việc phê duyệt thường được dựa trên sự 
cân bằng giữa chỉ phí, rủi ro và các khả năng kĩ thuật. 
Trong rất nhiều trường hợp, phạm vi và độ không đảm 
bảo của các giá trị (ví dụ: độ chính xác, giới hạn phát 
hiện, độ chọn lọc, độ tuyến tính, độ lặp lại, độ tái lặp, sai 
số thô và độ nhậy tương tác) chỉ có thể được đưa ra 


một cách đơn giản do thiếu thông tin. 
5.4.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo 


5.4.6.1 Phòng hiệu chuẩn hoặc phòng thử nghiệm 
thực hiện hiệu chuẩn nội bộ phải có và phải áp 
dụng thủ tục đánh giá độ không đảm bảo đo cho 
tất cả các phép hiệu chuẩn và hình thức hiệu 
chuẩn. 


5.4.6.2 Phòng thử nghiệm phải có và phải áp dụng 
thủ tục để đánh giá độ không đảm bảo đo. Trong 
một số trường hợp nhất định, bản chất của 
phương pháp thử có thể hạn chế việc tính toán 
nghiêm ngặt về phương diện đo lường và thống 
kê độ không đảm bảo đo. Trong những trường 
hợp này, PTN ít nhất phải cố gắng xác định tất cả 
thành phần độ không đảm bảo đo, thực hiện đánh 
giá hợp lý và phải đảm bảo rằng hình thức thông 
báo kết quả không được gây ấn tượng sai về độ 
không đảm bảo đo. Việc đánh giá hợp lý phải dựa 
trên kiến thức về tính năng của phương pháp và 
lĩnh vực đo, và phải sử dụng, ví dụ, kinh nghiệm 
trước đó và dữ liệu có giá trị. 


Chú thích 1 - Mức độ nghiêm ngặt cần thiết để đánh 


giá độ không đảm bảo đo tuỳ thuộc vào các yếu tố như: 


- yêu cầu của phương pháp thử; 


requirements, determination of the characteristics of the 
methods, a check that the requirements can be fulfilled 


by using the method, and a statement on the validity. 


NOTE 2 As method-development proceeds, regular 
review should be carried out to verify that the needs of 
the customer are stil being fulfiled. Any change in 
requirements requiring modifications to the development 


plan should be approved and authorized. 


NOTE 3 Validation is always a balance between costs, 
risks and technical possibilities. There are many cases 
in which the range and uncertainty of the values (e.g. 
accuracy,  detection limit, 


selectivity, linearity, 


repeatability, reproducibility, robustness and cross- 
sensiftivity) can only be given in a simplified way due to 


lack of information. 
5.4.6 Estimation of uncertainty of measurement 


5.4.6.1 A calibration 
laboratory performing its own calibrations, shall 


laboratory, or a testing 
have and shall apply a procedure to estimate the 
uncertainty of measurement for all calibrations and 
types of calibrations. 


5.4.6.2 Testing laboratories shall have and shall 
apply procedures for estimating uncertainty of 
measurement. In certain cases the nature of the 
test method may preclude rigorous, metrologically 
and statistically valid, calculation of uncertainty of 
measurement. In these cases the laboratory shall 
at least attempt to identify all the components of 
uncertainty and make a reasonable estimation, 
and shall ensure that the form of reporting of the 
result does not give a wrong impression of the 
uncertainty. Reasonable estimation shall be based 
on knowledge of the performance of the method 
and on the measurement scope and shall make 
use of, for example, previous experience and 
validation data. 


NOTE 1 The degree of rigor needed in an estimation of 
uncertainty of measurement depends on factors such 


as: 


37 


- yêu cầu của khách hàng; 


- các giới hạn làm cơ sở để quyết định về sự phù hợp 
với qui định kĩ thuật. 


Chú thích 2 - Trong những trường hợp khi một phương 
pháp thử nghiệm đã được công nhận rộng rãi qui định 
giới hạn giá trị của các nguồn chủ yếu gây nên độ 
không đảm bảo đo và qui định cách thức trình bày kết 
quả đã tính toán, PTN được coi là đáp ứng được các 
điều này khi tuân theo phương pháp thử và các hướng 


dẫn lập báo cáo (xem 5.10). 


5.4.6.3 Khi đánh giá độ không đảm bảo đo, tất cả 
các thành phần độ không đảm bảo được xem là 
quan trọng trong các tình huống cụ thể cần phải 
được tính đến bằng sử dụng phương pháp phân 
tính thích hợp 


Chú thích 1 - Các yếu tố góp phần vào độ không đảm 
bảo đo bao gồm nhưng không giới hạn ở, chuẩn chính 
và mẫu chuẩn sử dụng, phương pháp và thiết bị sử 
dụng, điều kiện môi trường, đặc tính và điều kiện của 


mẫu thử hoặc hiệu chuẩn và người thao tác. 


Chú thích 2 - Sự biến đổi lâu dài được dự đoán trước 
của mẫu thử và/hoặc hiệu chuẩn thông thường không 


được tính đến khi đánh giá độ không đảm bảo đo. 


Chú thích 3 - Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo 
TCVN 4550-88 (ISO 5725) và Hướng dẫn về trình bày 
độ không đảm bảo đo (xem danh mục tài liệu tham 
khảo). 


5.4.7 Kiểm soát dữ liệu 


5.4.7.1 Việc tính toán và truyền dữ liệu phải được 
kiểm tra thích hợp theo cách thức có hệ thống. 


5.4.7.2 Khi sử dụng máy tính hoặc trang thiết bị tự 
động hoá để thu nhận, xử lý, ghi lại, báocáo, lưu 
trữ, hoặc tra cứu các dữ liệu thử nghiệm hoặc hiệu 
chuẩn PTN phải đảm bảo: 


a) phần mềm máy tính do người sử dụng xây 


-the requirements of the test method; 
- the requirements of the customer; 


-the existence of narrow limits on which decisions on 


conformity to a specification are based. 


NOTE 2 In those cases where a well-recognized test 
method specifies limits to the values of the major 
Sources of uncertainty of measurement and specifies 
the form of presentation of calculated results, the 
laboratory is considered to have satisfied this clause by 
following the test method and reporting instructions (see 
5.10). 


5.4.6.3. When 
measurement, all uncertainty components which 


estimating the uncertainty of 
are of importance in the given situation shall be 
taken into account using appropriate methods of 
analysis. 


NOTE 1 Sources contributing to the uncertainty 
include, but are not necessarily limited to, the 
reference standards and reference materials used, 
methods and equipment used, environmental 
conditions, properties and condition of the item 
being tested or calibrated, and the operafor. 


NOTE 2 The predicted long-term behaviour of the tested 
and/or calibrated item is not normally taken into account 


when estimating the measurement uncertainty. 


NOTE 3 For further information, see ISO 5725 and the 
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 


(see Bibliography). 


5.4.7 Control of data 


5.4.7.1 Calculations and data transfers shall be 
subject to appropriate checks in a systematic 
manner. 


5.4.7.2 When computers or automated equipment 
are used for the acquisition, processing, recording, 
reporting, storage or retrieval of test or calibration 
data, the laboratory shall ensure that: 


a)computer software developed by the user is 


38 


dựng phải được lập văn bản đầy đủ, chỉ tiết và 
được phê duyệt là thích hợp để sử dụng. 


b) phải thiết lập và áp dụng thủ tục để bảo vệ dữ 
liệu, thủ tục đó phải bao gồm, nhưng không được 
giới hạn ở tính toàn vẹn, tính bảo mật khi nhập 
hoặc thu thập dữ liệu, lưu giữ dữ liệu, truyền và xử 
lý dữ liệu. 

c) Máy tính và các thiết bị tự động hoá phải được 
bảo trì để đảm bảo hoạt động tốt trong các điều 
kiện môi trường và điều kiện hoạt động cần thiết 
để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu thử nghiệm và 
hiệu chuẩn. 


Chú thích - Phần mềm được mua từ các nhà sản xuất 
(ví dụ: chương trình xử lý từ ngữ, cơ sở dữ liệu, 
chương trình thống kê) có thể được coi như đã được 
phê duyệt để sử dụng.Tuy nhiên, các sửa đổi/thay cấu 
hình, các phần mềm của PTN phải được phê duyệt như 
nêu tại 5.4.7.2.a. 


5.5 Thiết bị 


5.5.1 PTN phải được trang bị đầy đủ mọi thiết bị 
để lấy mẫu, đo và thử nghiệm cần thiết để thực 
hiện chính xác công việc thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn (bao gồm lấy mẫu, chuẩn bị các mẫu thử 
hoặc hiệu chuẩn, xử lý và phân tích dữ liệu thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn). 


Trong những trường hợp PTN cần sử dụng thiết bị 
nằm ngoài phạm vi kiểm soát thường xuyên 


PTN phải đảm bảo những yêu cầu của tiêu chuẩn 
này vẫn được đáp ứng. 


5.5.2 Thiết bị và phần mềm của thiết bị được sử 
dụng để thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu phải 
có khả năng đạt được độ chính xác cần thiết và 
phải phù hợp với qui định kĩ thuật liên quan đến 
thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn tương ứng. 
Chương trình hiệu chuẩn phải được thiết lập cho 
các đại lượng hoặc giá trị chính của thiết bị khi các 
đặc tính có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. 
Trước khi đưa vào sử dụng thiết bị (bao gồm cả 
thiết bị dùng để lấy mẫu) phải được hiệu chuẩn 
hoặc kiểm tra để khẳng định rằng thiết bị đáp ứng 


documented in sufficient detail and ¡is suitably 
validated as being adequate for use; 


b)procedures are established and implemented for 
protecting the data; such procedures shall include, 
but not be limited to, integrity and confidentiality of 
data entwy or collecton, data storage, data 
transmission and data processing; 


c)computers and automated equipment are 
maintained to ensure proper functioning and are 
provided with the environmental and operating 
conditions necessary to maintain the integrity of 
test and calibration data. 


NOTE Commercial off-the-shelf software (e.g. 
wordprocessing, database and statistical programmes) 
in general use within their designed application range 
may be considered to be sufficiently validated. However, 
laboratory software configuration/modifications should 


be validated as in 5.4.7.2 a). 
5.5 Equipment 


5.5.1 The laboratory shall be furnished with all 
ems of sampling measurement and test 
equipment required for the correct performance of 
the tests and/or calibrations (ncluding sampling, 
preparaton of test and/or calibraton items, 
processing and analysis of test and/or calibration 
data). 


In those cases where the laboratory needs to use 
equipment ouftside ifs permanent control, it shall 
ensure that the requirements of this International 
Standard are met. 


5.5.2 Equipment and its software used for testing, 
calibraton and sampling shall be capable of 
achieving the accuracy required and shall comply 
with specifications relevant to the tests and/or 
calibrations concerned. Calibration programmes 
shall be established for key quantities or values of 
the insttuments where these properties have a 
significant effect on the results. Before being 
placed into service, equipment (including that used 
for sampling) shall be calibrated or checked to 
establish that it meets the laboratory's specification 


39 


các yêu cầu qui định kĩ thuật của PTN và tuân thủ 
theo qui định kĩ thuật tiêu chuẩn tương ứng. Thiết 
bị phải được kiểm tra và/hoặc được hiệu chuẩn 
trước khi sử dụng (xem 5.6). 


5.5.3 Chỉ những người được phép mới có quyền 
sử dụng thiết bị. PTN phải luôn sẵn có hướng dẫn 
về sử dụng và bảo trì trang thiết bị đã cập nhật 
(bao gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị do 
nhà sản xuất cung cấp) cho nhân viên thích hợp 
của PTN sử dụng. 


5.5.4 Mọi hạng mục của thiết bị và phần mềm của 
thiết bị sử dụng để thử nghiệm và hiệu chuẩn và 
có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả phải được 
mã hoá nhận biết rõ ràng, khi thích hợp. 


5.5.5 PTN phải duy trì hồ sơ cho mỗi hạng mục 
thiết bị và cho phần mềm có ý nghĩa quan trọng 
đối với phép thử hoặc hiệu chuẩn thực hiện. Hồ 
sơ phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau: 


a) nhận biết hạng mục thiết bị và phần mềm của 
thiết bị đó; 

b) tên của nhà sản xuất, số sêri hoặc sự phân định 
rõ ràng khác; 

c) kiểm tra thiết bị phù hợp với qui định kĩ thuật 
(xem 5.5.2); 


d) vị trí hiện tại của thiết bị, khi thích hợp; 


e) hướng dẫn của nhà sản xuất nếu có, hoặc viện 
dẫn nơi có thể tìm được tài liệu hướng dẫn của 
nhà sản xuất; 


f) ngày, kết quả và bản sao của biên bản hoặc 
giấy chứng nhận của tất cả các lần hiệu chuẩn và 
hiệu chỉnh, chuẩn mực chấp nhận, ngày tháng 
hiệu chuẩn lần tới. 

g) kế hoạch bảo trì nếu thích hợp và việc bảo trì 
đã thực hiện theo kế hoạch. 


h) mọi hư hỏng, sự cố, sửa chữa, thay đổi đối với 
thiết bị. 


5.5.6 PTN phải có các thủ tục về bảo quản, vận 
chuyển, lưu giữ, sử dụng an toàn và bảo trì theo 
kế hoạch thiết bị đo để đảm bảo cho thiết bị hoạt 


requirements and complies with the relevant 
standard specifications. lt shall be checked and/or 
calibrated before use (see 5.6). 


5.5.3 Equipment shall be operated by authorized 
personnel. Up-to-date instructions on the use and 
maintenance of equipment (including any relevant 
manuals provided by the manufacturer of the 
equipment) shall be readily available for use by the 
appropriate laboratory personneal. 


5.5.4 Each item of equipment and its software 
used for testing and calibration and significant to 
the result shall, when practicable, be uniquely 
identified. 


5.5.5 Records shall be maintained of each item of 
equipment and its software significant to the tests 
and/or calibrations performed. The records shall 
include at least the following: 


the identity of the item of equipment and its 
software; 


b) the manufacturers name, type identification, 
and serial number or other unique identification; 


c) checks that equipment complies with the 
specification (see 5.5.2); 


d) the current location, where appropriate; 


e) the manufacturer's instructions, if available, or 
reference to their location; 


f) dates, results and copies of reports and 
certfcaes of all calibratons, adjustments, 
acceptance criteria, and the due date of next 


calibration; 


g) the maintenance plan, where appropriate, and 
maintenance carried out to date; 


h) any damage, malfunction, modlification or repair 
to the equipment. 


5.5.6 The laboratory shall have procedures for 
safe handling, transport, storage, use and planned 
maintenance of measuring equipment to ensure 


40 


động tốt và nhằm để ngăn ngừa sự nhiễm bắn 
hoặc tránh xuống cấp. 


Chú thích - Các thủ tục bổ sung có thể cần thiết khi 
thiết bị đo được sử dụng ở bên ngoài PTN để thử 


nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu. 


5.5.7 Thiết bị bị quá tải, quản lý tồi hoặc cho 
những kết quả nghi ngờ, hoặc đã cho thấy có 
khuyết tật hoặc kết quả nằm ngoài giới hạn qui 
định cho phép không được sử dụng. Thiết bị phải 
được để riêng hoặc phải được dán nhãn rõ ràng 
hay đánh dấu là không được sử dụng để tránh 
việc sử dụng cho đến khi thiết bị trên được sửa 
chữa và việc thử nghiệm và hiệu chuẩn chỉ ra là 
thực hiện chính xác. 


PTN phải kiểm tra ảnh hưởng của các khuyết tật 
hoặc sai lệch so với giới hạn đã qui định về phép 
thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn trước đó và PTN 
phải áp dụng thủ tục "kiểm soát công việc không 
phù hợp” (xem 4.9). 


5.5.8 Khi có thê, tất cả thiết bị đặt dưới sự kiểm 
soát của PTN và thiết bị yêu cầu hiệu chuẩn phải 
được dán nhãn, hoặc được mã hoá hay có cách 
nhận biết khác để chỉ ra tình trạng hiệu chuẩn kể 
cả ngày tháng đã hiệu chuẩn lần cuối và thời gian 
hoặc thời hạn yêu cầu hiệu chuẩn lại. 


5.5.9 Khi vì một lý do nào đó, thiết bị nằm ngoài 
tầm kiểm soát trực tiếp của PTN thì PTN phải 
đảm bảo chức năng và tình trạng hiệu chuẩn của 
thiết bị được kiểm tra và đạt yêu cầu trước khi 
thiết bị này được sử dụng lại. 


5.5.10 Khi việc kiểm tra giữa kì hiệu chuẩn là cần 
thiết để duy trì mức độ tin cậy về tình trạng hiệu 
chuẩn của thiết bị, việc kiểm tra giữa kì này phải 
được thực hiện theo một thủ tục đã qui định. 

5.5.11 Nếu hiệu chuẩn phát sinh một loạt các yếu 


tố cần hiệu chỉnh, PTN phải có các thủ tục đảm 
bảo sao cho các phiên bản (ví dụ: trong phần mềm 


proper in order 


contamination or deterioration. 


functioning and to prevent 


NOTE Additonal procedures may be necessary 
when measuring equipment is used outside the 
permanent laboratory for tests, calibrations or 
sampling. 


5.5.7 Equipment that has been subjected to 
overloading or mishandling, gives suspect results, 
or has been shown to be defective or outside 
specified limits, shall be taken out of service. lf 
shall be ¡isolated to prevent is use or clearly 
labelled or marked as being out of service until it 
has been repaired and shown by calibration or test 
to perform correctly. 


The laboratory shall examine the effect of the 
defect or departure from specifed limitsã on 
previous tests and/or calibratons and shall 
institute the “Control 


procedure (see 4.9). 


of nonconforming work” 


5.5.8 Whenever practicable, all equipment under 
the control of the laboratory and requiring 
calibration shall be labelled, coded or otherwise 
identified to indicate the status of calibration, 
including the date when last calibrated and the 
date or expiration criteria when recalibration is 
due. 


5.5.9 When, for whatever reason, equipment goes 
outside the direct control of the laboratory, the 
laboratory shall ensure that the function and 
calibration status of the equipment are checked 
and shown to be saftisfactory before the equipment 
is returned to service. 


5.5.10 When intermediate checks are needed to 
maintain confidence in the calibration status of the 
equipment, these checks shall be carried out 
according to a defined procedure. 


5.5.11 Where calibrations give rise to a set of 
the 
procedures to ensure that copies (e.g. in computer 


correction factors, laboratory shall have 


41 


máy tính) được cập nhật chính xác. 


5.5.12 Thiết bị thử nghiệm và hiệu chuẩn bao gồm 
cả phần cứng và phần mềm phải được bảo vệ để 
tránh điều chỉnh có thể làm mắt tính đúng đắn của 
các kết quả thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. 


5.6 Tính liên kết chuẩn đo lường 


5.6.1 Khái quát 


Tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, kể cả các thiết bị đo 
phụ (ví dụ: để xác định điều kiện môi trường) có 
ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác hoặc tính 
đúng đắn của kết quả hiệu chuẩn, thử nghiệm 
hoặc lấy mẫu phải được hiệu chuẩn trước khi đưa 
vào sử dụng. PTN phải xây dựng chương trình và 
thủ tục để hiệu chuẩn thiết bị. 


Chú thích - Chương trình đó cần bao gồm hệ thống 
lựa chọn, sử dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm soát, bảo 
trì các chuẩn đo lường, các mẫu chuẩn được sử dụng 
như là các chuẩn đo lường, thiết bị đo và thử nghiệm 
được sử dụng để thực hiện các phép thử nghiệm và 


hiệu chuẩn. 
5.6.2 Các yêu cầu cụ thể 


5.6.2.1 Hiệu chuẩn 


5.6.2.1.1 Đối với các phòng hiệu chuẩn, PTN phải 
xây dựng và thực hiện chương trình hiệu chuẩn 
thiết bị để đảm bảo các phép hiệu chuẩn và các 
phép đo do PTN thực hiện được liên kết tới hệ 
đơn vị quốc tế (SI). 


Phòng hiệu chuẩn thiết lập tính liên kết chuẩn của 
các chuẩn đo lường và phương tiện đo củaho tới 
hệ SI bằng một chuỗi hiệu chuẩn hoặc so sánh 
không đứt đoạn, nối chuẩn hoặc phương tiện đo 
đó với chuẩn đầu tương ứng của các đơn vị SI. 
Việc nối với các đơn vị SI có thể đạt được bằng 
cách dẫn về các chuẩn đo lường quốc gia. Chuẩn 
đo lường quốc gia có thể là chuẩn đầu, chuẩn này 
là sự thể hiện cấp đầu tiên các đơn vị SI hoặc 
những đại diện được thỏa thuận của các đơn vị SI 


software) are correctly updated. 


5.5.12 Test and calibration equipment, including 
both hardware and software, shall be safeguarded 
from adjustments which would invalidate the test 
and/or calibration results. 


5.6 Measurement traceability 


5.6.1 General 


All equipment used for tests and/or calibrations, 
including equipment for subsidiary measurements 
(e.g. 
significant effect on the accuracy or validity of the 
result of the test, calibration or sampling shall be 


for envionmental conditons) having a 


calibrated before being put into service. The 
laboratory shall have an established programme 
and procedure for the calibration of its equipment. 


NOTE Such a programme should include a system for 
selecting, using, calibrating, checking, controlling and 
measurement reference 


maintaining standards, 


materias used as measurement standards, and 
measuring and test equipment used to perform tesfts 


and calibrations. 
5.6.2 Specific requirements 


5.6.2.1 Calibration 


5.6.2.1.1 the 
programme for calibration of equipment shall be 


For calibraton laboratories, 


designed and operated so as to ensure that 
calibratons and measurements made by the 
laboratory are traceable to the International 


System of Units (SI) international 


dunités). 


(Système 


A calibration laboratory establishes traceability of 
lsÃẳ own measurement standards and measuring 
instruments to the SI by means of an unbroken 
chain of calibrations or comparisons linking them 
to relevant primary standards of the S[ units of 
measurement. The link to SỈ units may be 
achieved by reference to national measurement 
standards. National measurement standards may 
be primary standards, are  primary 
the SI agreed 


which 


realizatons of units or 


42 


dựa trên các hằng số vật lý cơ bản. Chuẩn quốc 
gia cũng có thể là chuẩn thứ được các Viện đo 
lường quốc gia khác hiệu chuẩn. Khi PTN sử dụng 
các dịch vụ hiệu chuẩn, từ bên ngoài tính liên kết 
chuẩn phải được đảm bảo sử dụng các dịch vụ 
hiệu chuẩn chỉ từ các PTN có năng lực, khả năng 
đo và đảm bảo tính liên kết chuẩn. Giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn do các PTN cấp phải ghi kết quả 
đo gồm cả độ không đảm bảo đo và/hoặc công bố 
phù hợp với một qui định về đo lường đã xác định 
(xem 5.10.4.2). 


Chú thích 1 - Các Phòng hiệu chuẩn đáp ứng những 
yêu cầu của tiêu chuẩn này được xem là có năng lực. 
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn mang biểu tượng của cơ 
quan công nhận từ một phòng hiệu chuẩn được công 
nhận theo tiêu chuẩn này cho các phép hiệu chuẩn 
tương ứng là bằng chứng đầy đủ về tính liên kết chuẩn 


của dữ liệu hiệu chuẩn đã báo cáo. 


Chú thích 2 - Tính liên kết chuẩn tới các đơn vị đo 
lường SI có thể đạt được bằng việc dẫn về một chuẩn 
đầu phù hợp [xem TCVN 6165:1996 (VM 1993. 6.4)] 
hoặc dẫn về một hằng số tự nhiên có giá trị đã biết theo 
đơn vị hệ SI tương ứng và được Đại hội cân đo và ủy 
ban cân đo quốc tế (CPM và GPM) khuyến nghị. 


Chú thích 3 - Các phòng hiệu chuẩn duy trì chuẩn đầu 
đại đơn vị SI 


dựa vào hằng số vật lý cơ bản có thể khẳng định dẫn 


hoặc chuẩn diện của các 
xuất với hệ SI chỉ sau khi các chuẩn này được so sánh 
trực tiếp hoặc gián tiếp với các chuẩn tương đương 


khác của một Viện đo lường quốc gia. 


Chú thích 4 - Thuật ngữ "qui định kĩ thuật đo lường 
xác định" có nghĩa phải làm rõ trong giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn các phép đo đã được so sánh với qui định kĩ 
thuật nào bằng cách nêu lên hoặc đưa ra viện dẫn rõ 


ràng về qui định kĩ thuật. 


Chú thích 5 - Khi thuật ngữ "chuẩn quốc tế" hoặc 


"chuẩn quốc gia" được sử dụng liên quan với tính dẫn 


representations of SI units based on fundamental 
physical constants, or they may be secondary 
standards which are standards calibrated by 
another national metrology institute. When using 
external calibration traceabillity of 
measurement shall be assured by the use of 


Services, 
calibration services from laboratories that can 
demonsfrate competence, measurement capability 
and traceability. The calibration certificates issued 
the 
measurement results, including the measurement 
uncertainty and/or a statement of compliance with 


by these laboratories shall contain 


an identified metrological specification (see also 
5.10.4.2). 


NOTE †1 


requiements of 


the 


Standard are 


Calibraton  laboratories 
this 


considered to be competent. A calibration certificate 


fulfilling 


International 


bearing an accreditation body logo from a calibration 
laboratory accredited to this International Standard, for 
the calibraton concerned, is sufficient evidence of 


traceability of the calibration data reported. 


NOTE 2 Traceability to SI units of measurement may be 
achieved by reference to an appropriate primary 
standard (see VIM:1993, 6.4) or by reference to a 
natural constant, the value of which in terms of the 
relevant SI unit is known and recommended by the 
General Conference of Weights and Measures (CGPM) 
and the 


Measures (CIPM). 


International Committee for Weights and 


NOTE 3 Calibration laboratories that maintain their own 
primary standard or representation of SI units based on 
fundamerital physical constants can claim traceability to 
the SI system only after these standards have been 
compared, directly or indirectly, with other similar 


standards of a national metrology institute. 


NOTE 4 The term “identified metrological specification” 
means that it must be clear from the calibration 
certificate which specification the measurements have 
been compared with, by including the specification or by 


giving an unambiguous reference to the specification. 


NOTE 5 When the terms “international standard” or 


“national standard” are used in connection with 


43 


xuất chuẩn, được giả thiết rằng chuẩn quốc gia và 
chuẩn quốc tế này đáp ứng các đặc tính kĩ thuật của 


các chuẩn đầu được thừa nhận trong hệ đơn vị SI 


Chú thích 6 - Liên kết đến chuẩn đo lường quốc gia 
không nhất thiết yêu cầu sử dụng Viện đo lường quốc 


gia của nước mà nơi PTN đặt trụ sở. 


Chú thích 7 - Nếu một phòng hiệu chuẩn mong muốn 
hoặc có nhu cầu nhận được sự liên kết chuẩn của một 
Viện đo lường quốc gia khác thì PTN phải lựa chọn một 
Viện đo lường quốc gia tham gia thật sự vào các hoạt 
động của BIPM hoặc trực tiếp hoặc thông các các nhóm 


khu vực. 


Chú thích 8 - PTN có thể đạt được chuỗi hiệu chuẩn 
hoặc so sánh không gián đoạn có thể đạt được bằng 
một số bước được thực hiện do các PTN khác nhau có 


thể chứng minh được tính liên kết chuẩn thực hiện. 


5.6.2.1.2 Có một vài phép hiệu chuẩn hiện tại PTN 
không thể thực hiện hoàn toàn theo các đơn vị SỈ. 
Trong trường hợp đó, việc hiệu chuẩn phải chứng 
minh mức độ tin cậy trong phép đo bằng việc thiết 
lập liên kết đến các chuẩn đo lường phù hợp như: 


- sử dụng các mẫu chuẩn được chứng nhận do 
người cung ứng có năng lực cung cấp để có được 
tính chất vật lý hoặc hoá học tin cậy của vật liệu. 


- sử dụng phương pháp đã qui định và/hoặc các 
chuẩn thỏa thuận được miêu tả rõ ràng và được 
tất cả các bên liên quan chấp nhận. 


Yêu cầu PTN tham gia chương trình so sánh liên 
phòng phù hợp nếu có thể. 


5.6.2.2 Thử nghiệm 


5.2.2.2.1 Đối với các phòng thử nghiệm áp dụng 
các yêu cầu đưa ra trong mục 5.6.2.1 cho các thiết 
bị đo lường và thử nghiệm có sử dụng đối với các 
chức năng đo, trừ khi chứng minh được rằng việc 
hiệu chuẩn có tác động không đáng kể vào độ 
không đảm bảo đo tổng hợp của kết quả thử 
nghiệm. Khi phát sinh tình huống này, PTN phải 


traceability, it is assumed that these standards fulfil the 
properties of primary standards for the realization of SI 


unifs. 


NOTE 6 Traceability to national measurement standards 
does not necessarily require the use of the national 
metrology institute of the country in which the laboratory 


is located. 


NOTE 7 lf a calibration laboratory wishes or needs to 
obtain traceability from a national metrology institute 
other than in its own country, this laboratory should 
select a national metrology insttute that actively 
participates in the activities of BIPM either directly or 


through regional groups. 


NOTE 8 The unbroken chain of calibratons or 
comparisons may be achieved in several steps carried 
out by diferent laboratories that can demonstrate 


traceability. 


that 
currently cannot be strictly made in SỈ units. In 


5.6.21.2 There are certain calibrations 


these cases calibration shall provide confidence in 
measurements by establishing traceabilty to 
appropriate measurement standards such as: 


-the use of certified reference materials provided 
by a competent supplier to give a reliable physical 
or chemical characterization of a material; 


-the use of specified methods and/or consensus 
standards that are clearly described and agreed 
by all parties concerned. 


Participation ¡in a  suitable 
interlaboratory comparisons ¡is 
possible. 


programme of 
required  where 


5.6.2.2 Testing 


5.6.2.2.1 For testing laboratories, the requirements 
given in 5.6.2.1 apply for measuring and test 
equipment with measuring functions used, unless 
ii has been established that the associated 
contribution from the calibration contributes little to 
the total uncertainty of the test result. When this 
situation arises, the laboratory shall ensure that 


44 


đảm bảo rằng thiết bị sử dụng có thể cung cấp độ 
không đảm bảo đo cần thiết. 


Chú thích - Mức độ PTN phải tuân thủ các yêu cầu đề 
cập trong 5.6.2.1 phụ thuộc vào sự đóng góp tương đối 
của độ không đảm bảo đo trong phép hiệu chuẩn với độ 
không đảm bảo đo tổng hợp. Nếu việc hiệu chuẩn là 
yếu tố ảnh hưởng lớn thì các yêu cầu trên phải được 


tuân thủ nghiêm ngặt. 


5.6.2.2.2 Khi dẫn xuất của phép đo đến các đơn vị 
SI là không thể và/hoặc không thích hợp thì các 
yêu cầu tương tự về tính liên kết chuẩn ví dụ, đối 
với mẫu chuẩn được chứng nhận, các phương 
pháp thoả thuận, và/hoặc chuẩn thỏa thuận cũng 
được yêu cầu như đối với các phòng hiệu chuẩn 
(5.6.2.1.2). 


5.6.3 Chuẩn chính và mẫu chuẩn 
5.6.3.1 Chuẩn chính 


PTN phải có chương trình và thủ tục về hiệu 
chuẩn các chuẩn chính. Các chuẩn chính phải 
được hiệu chuẩn bởi một tổ chức có thể cung cấp 
việc liên kết chuẩn như được miêu tả trong 
5.6.2.1. Chuẩn chính PTN lưu giữ chỉ được sử 
dụng để hiệu chuẩn và không được sử dụng cho 
các mục đích khác, trừ phi PTN có thể chỉ ra rằng 
tính năng của nó như chuẩn chính vẫn có hiệu lực. 
Các chuẩn chính phải được hiệu chuẩn trước và 
sau khi có bất cứ hiệu chỉnh nào. 


5.6.3.2 Mẫu chuẩn 


Khi có thể, các mẫu chuẩn phải dẫn xuất tới các 
đơn vị đo lường SI hoặc đến các mẫu chuẩn được 
chứng nhận. Các mẫu chuẩn nội bộ phải được 
kiểm tra đến mức tối đa khi điều kiện kinh tế và kĩ 
thuật cho phép. 


5.6.3.3 Kiểm tra giữa kì 


PTN phải tiến hành sự kiểm tra cần thiết theo các 
thủ tục và kế hoạch đã qui định để duy trì sự tin 
cậy về tình trạng hiệu chuẩn của chuẩn chính, 
chuẩn đầu, chuẩn so sánh hoặc chuẩn công tác, 


the equipment used can provide the uncertainty of 
measurement needed. 


NOTE The extent to which the requirements in 5.6.2.1 
should be followed depends on the relative contribution 
of the calibration uncertainty to the total uncertainty. lí 
calibration is the dominant factor, the requirements 


should be strictly followed. 


5.6.2.2.2 Where traceability of measurements to SI 
unifts is not possible and/or not relevant, the same 
requiements for traceabilty to, for example, 
certified reference materials, agreed methods 
and/or consensus standards, are required as for 
calibration laboratories (see 5.6.2.1.2). 


5.6.3 Reference standards and reference materials 
5.6.3.1 Reference standards 


The laboratory shall have a programme and 
procedure for the calibraton of its reference 
standards. Reference standards shall be calibrated 
by a body that can provide traceabilty as 
described in 5.6.2.1. Such reference standards of 
measurement held by the laboratory shall be used 
for calibraton only and for no other purpose, 
unless it can be shown that their performance as 
reference standards would not be invalidated. 
Reference standards shall be calibrated before 


and after any adjustmert. 


5.6.3.2 Reference materials 


Reference materials shall, where possible, be 
traceable to SI 
certified reference materials. Internal reference 
materials shall be checked as far as is technically 


units of measurement, or to 


and economically practicable. 


5.6.3.3 Intermediate checks 


Checks needed to maintain confidence ¡in the 
calibration status of reference, primary, transfer or 
working standards and reference materials shall 
be carried out according to defined procedures 


45 


` r‹ Ä 
và mâu chuân. 


5.6.4.4 Vận chuyên và lưu giữ 


PTN phải có thủ tục quản lý an toàn, vận chuyền, 
lưu giữ và sử dụng các chuẩn chính và mẫu chuẩn 
để phòng ngừa nhiễm bẩn hoặc hư hỏng và để 
bảo vệ tính nguyên vẹn. 


Chú thích - Các thủ tục bổ sung có thể là cần thiết khi 
các chuẩn chính và mẫu chuẩn được sử dụng bên 
ngoài vị trí cố định của PTN để thử nghiệm, hiệu chuẩn 


hoặc lầy mẫu. 


5.7 Lấy mẫu 


5.7.1 PTN phải có kế hoạch và thủ tục lấy mẫu khi 
PTN thực hiện lấy mẫu các chất, vật liệu hoặc sản 
phẩm dùng để thử nghiệm/hiệu chuẩn tiếp theo. 
Kế hoạch lấy mẫu cũng như thủ tục lấy mẫu phải 
có sẵn tại vị trí thực hiện việc lấy mẫu. Kế hoạch 
lầy mẫu phải hợp lý và phải dựa vào phương pháp 
thống kê phù hợp. Quá trình lấy mẫu phải ghi lại 
các yếu tố được kiểm soát để đảm bảo hiệu lực 
của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn. 


Chú thích 1 - Lấy mẫu là một thủ tục đã xác định nhờ 
đó một phần chất, vật liệu hoặc sản phẩm được lấy để 
tiến hành thử nghiệm/hiệu chuẩn một mẫu đại diện 
trong toàn bộ mẫu. Đối với chất, vật liệu hoặc sản phẩm 
được thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn cũng có thể đòi hỏi 


việc lấy mẫu theo qui định kĩ thuật phù hợp. 


Trong một số trường hợp nhất định (VD phân tích mang 
tính pháp lý) mẫu có thể không phải là đại diện nhưng 


phải được xác định giá trị hiệu lực. 


Chú thích 2 - Thủ tục lấy mẫu phải miêu tả việc lựa 
chọn, kế hoạch lấy mẫu, thu hồi và chuẩn bị một mẫu 
hoặc các mẫu từ một hợp chát, vật liệu hoặc sản phẩm 


để có được thông tin cần thiết. 


5.7.2 Khi khách hàng yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hoặc loại bớt những thủ tục lấy mẫu đã được văn 


and schedules. 


5.6.3.4 Transport and storage 


The laboratory shall have procedures for safe 
handling, transport, storage and use of reference 
standards and reference materials in order to 
prevent contamination or deterioration and in order 
to protect their integrity. 


NOTE Additonal procedures may be necessary 
when reference standards and reference materials 
are used outside the permanent laboratory for 
tests, calibrations or sampling. 


5.7 Sampling 


5.7.1 The laboratory shall have a sampling plan 
and procedures for sampling when it carries out 
sampling of substances, materials or products for 
subsequent testing or calibration. The sampling 
plan as well as the sampling procedure shall be 
available at the locaton where sampling ¡is 
undertaken. Sampling plans shall, whenever 
reasonable, be based on appropriate statistical 
methods. The sampling process shall address the 
factors to be controlled to ensure the validity of the 
test and calibration results. 


NOTE 1 Sampling is a defined procedure whereby a 
part of a substance, material or product is taken to 
provide for testing or calibration of a representative 
sample of the whole. Sampling may also be required by 
the appropriate specification for which the substance, 


material or product is to be tested or calibrated. 


In certain cases (e.g. forensic analysis), the sample may 


not be representative but is determined by availability. 


NOTE 2 Sampling procedures should describe the 
selection, sampling plan, withdrawal and preparation of 
a sample or samples from a substance, material or 


product to yield the required information. 


5./.2 Where the customer requires deviations, 
additions or exclusions from the documented 


46 


bản hoá thì những yêu cầu này phải được ghi 
chép chỉ tiết cùng với những dữ liệu lấy mẫu phù 
hợp và phải lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến 
kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn cũng như phải 
thông báo cho những người có liên quan. 


5.7.3 PTN phải có thủ tục ghi lại dữ liệu phù hợp 
và các hoạt động liên quan đến lấy mẫu hình 
thành nên một phần hoạt động thử nghiệm hoặc 
hiệu chuẩn mà PTN tiến hành. Các hồ sơ đó phải 
bao gồm thủ tục lấy mẫu được sử dụng. sự nhận 
biết người lầy mẫu, điều kiện môi trường (nếu phù 
hợp) và các biểu đồ hoặc những cách tương tự để 
xác định vị trí lầy mẫu khi cần thiết và nếu phù hợp 
các thủ tục lầy mẫu, thống kê được áp dụng. 


5.8 Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn 


5.8.1 PTN phải có những thủ tục về vận chuyển, 
tiếp nhận, quản lý, lưu giữ, bảo vệ, lưu trữ và hoặc 
thanh lý các mẫu thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn 
bao gồm mọi qui định cần thiết để bảo vệ tính toàn 
vẹn của mẫu thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn và 
để bảo vệ quyền lợi của PTN và khách hàng. 


5.8.2 PTN phải có một hệ thống mã hoá mẫu thử 
nghiệmvà/hoặc hiệu chuẩn. Việc mã hoá mẫu phải 
được duy trì tại PTN trong suốt thời gian mẫu tồn 
tại ở PTN. Hệ thống mã hoá mẫu phải được thiết 
kế và hoạt động sao cho có thể đảm bảo mẫu 
không thể bị nhầm lẫn trên thực tế hoặc khi được 
viện dẫn đến hồ sơ hoặc các tài liệu khác. Hệ 
thống mã hoá này phải cho phép việc sắp xếp 
thành các nhóm mẫu nhỏ hơn hoặc cho phép việc 
chuyển các mẫu đến hoặc từ PTN đi nếu phù hợp. 


5.8.3 PTN phải ghi vào hồ sơ khi nhận mẫu thử 
nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn khi thấy có bất cứ 
khác biệt hoặc có sai lệch so với các điều kiện đã 
qui định hoặc trong các phương pháp thử nghiệm 
hoặc hiệu chuẩn. Khi có bất cứ nghi ngờ nào về 
sự phù hợp của mẫu thử nghiệm và/hoặc hiệu 
chuẩn hoặc khi có một mẫu không phù hợp với sự 
miêu tả đã cung cấp, cũng như phép thử hoặc 


sampling procedure, these shall be recorded in 
detail with the appropriate sampling data and shall 
be included in all documents containing test and/or 
calibration results, and shall be communicated to 
the appropriate personnel. 


5.7.3 The laboratory shall have procedures for 
recording relevant data and operations relating to 
sampling that forms part of the testing or 
calibration that is undertaken. These records shall 
the sampling procedure used, the 
identificaion of the sampler, environmental 
conditions (f relevant) and diagrams or other 


include 


equivalent means to identify the sampling location 
as necessary and, if appropriate, the statistics the 
sampling procedures are based upon. 


5.8 Handling of test and calibration items 


5.8.1 The laboratory shall have procedures for the 
transportaton, receipt, handling, protection, 
storage, retention and/or disposal of test and/or 
calibraion items, ¡ncluding all  provisions 
necessary to protect the integrity of the test or 
calibration item, and to protect the interests of the 
laboratory and the customer. 


5.8.2 The laboratory shall have a system for 
The 
identification shall be retained throughout the life of 
the item in the laboratory. The system shall be 


identifying test and/or calibraton items. 


designed and operated so as to ensure that items 
cannot be confused physically or when referred to 
in records or other documents. The system shall, if 
appropriate, 
groups of items and the transfer of items within 
and from the laboratory. 


accommodate a sub-division of 


5.8.3 Upon receipt of the test or calibration item, 
abnormaliies or departuires from normal or 
specified conditions, as described in the test or 
calibration method, shall be recorded. When there 
is doubt as to the suitability of an item for test or 
calibration, or when an item does not conform to 
the description provided, or the test or calibration 
required is not specified in sufficient detail, the 


47 


hiệu chuẩn được yêu cầu không được qui định chỉ 
tiết, thì PTN phải trao đổi ý kiến với khách hàng về 
hướng dẫn bỗổ sung trước khi tiến hành cũng như 
phải ghi lại cuộc trao đổi ý kiến này. 


5.8.4 PTN phải có thủ tục và phương tiện phù hợp 
để tránh hư hỏng, mắt mát hoặc tổn hại đến mẫu 
thử nghiệm/hiệu chuẩn trong khi lưu giữ, quản lý 
và chuẩn bị. PTN phải áp dụng hướng dẫn về 
quản lý mẫu được cung cấp cùng mẫu. Khi mẫu 
phải lưu giữ trong các điều kiện môi trường qui 
định thì các điều kiện đó phải được duy trì, kiểm 
soát và ghi chép lại. PTN phải lưu giữ cẩn thận 
mẫu thử nghiệm/hiệu chuẩn hoặc các phần của 
mẫu, PTN phải có qui định về lưu giữ và tính an 
toàn để bảo vệ tình trạng và tính nguyên vẹn của 
mẫu và các phần mẫu liên quan. 


Chú thích 1 - Nếu các mẫu thử nghiệm/hiệu chuẩn 
được sử dụng lại sau khi thử nghiệm thì PTN cần phải 
đặc biệt quan tâm để đảm bảo các mẫu này không bị 
phá huỷ hoặc tổn hại trong quá trình quản lý, thử 


nghiệm hoặc trong quá trình lưu giữ/ chờ đợi. 


Chú thích 2 - Một thủ tục lấy mẫu và thông tin về lưu 
giữ và vận chuyển mẫu, bao gồm cả thông tin về các 
yếu tố lầy mẫu ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm/hiệu 
chuẩn cần được cung cấp cho những người có trách 


nhiệm về lấy và vận chuyển mẫu. 


Chú thích 3 - Lý do để lưu giữ an toàn mẫu hiệu 
chuẩẫn/ thử nghiệm có thể là do hồ sơ yêu cầu, do đòi 
hỏi an toàn hoặc giá trị của mẫu, hoặc để tiến hành các 


phép hiệu chuẩn/ thử nghiệm được thực hiện sau này. 


5.9 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và 
hiệu chuẩn 


PTN phải có các thủ tục kiểm soát chất lượng để 
kiểm tra tính hiệu lực của phép thử nghiệm và hiệu 
chuẩn đã thực hiện. Dữ liệu kết quả phải được ghi 
chép sao cho có thể nhận biết các khuynh hướng 
diễn biến của các kết quả và nếu có thể cần phải 
áp dụng kĩ thuật thống kê để xem xét các kết quả. 
Việc kiểm tra này phải được lên kế hoạch, soát xét 


laboratory shall consult the customer for further 
instructions before proceeding and shall record the 
discussion. 


5.8.4 The laboratory shall have procedures and 
appropriate facilities for avoiding deterioration, loss 
or damage to the test or calibration item during 


siorage, handling and preparation. Handling 
instructons provided with the item shall be 
followed. When items have to be stored or 


condiioned  under specified environmental 
conditions, these conditions shall be maintained, 
monitored and recorded. Where a test or 
calibration item or a portion of an item is to be held 
secure, the laboratory shall have arrangements for 
storage and security that protect the condition and 
ems or 


integrty of the secured 


concerned. 


portions 


NOTE 1 Where test items are to be returned into service 
after testing, special care is required to ensure that they 
are not damaged or injured during the handling, testing 


or storing/waiting processes. 


NOTE 2 A sampling procedure and information on 
sforage and transport of samples, including information 
on sampling factors influencing the test or calibration 
result, should be provided to those responsible for 


taking and transporting the samples. 


NOTE 3 Reasons for keeping a test or calibration item 
secure can be for reasons of record, safety or value, or 
to enable complementary tests and/or calibrations to be 


performed later. 


5.9 Assuring the quality of test and calibration 
resulfs 


5.9.1 The laboratory shall have quality control 
procedures for monitoring the validity of tests and 
calibrations undertaken. The resulting data shall 
be recorded in such a way that trends are 
detectable and, where practicable, statistical 
techniques shall be applied to the reviewing of the 
results. This monitoring shall be planned and 


48 


lại và có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: 


a)sử dụng thường xuyên các mẫu chuẩn được 
chứng nhận và/hoặc kiểm soát chất lượng nội bộ 
qua việc sử dụng các mẫu chuẩn thứ; 


b) tham gia vào các chương trình so sánh liên 
phòng và thử nghiệm thành thạo; 


c) thực hiện lại các phép thử nghiệm hoặc hiệu 
chuẩn sử dụng cùng một phương pháp hoặc các 
phương pháp khác nhau; 


d) thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lại các mẫu lưu; 


e) tương quan của kết quả từ những đặc tính khác 
nhau của một mẫu. 


Chú thích - Các phương pháp phải phù hợp với chủng 


loại và khối lượng công việc thực hiện 


5.9.2 Các đữ liệu về kiểm soát chất lượng phải 
được phân tích và, khi những dữ liệu này nằm 
ngoài chuẩn mực đã định thì phải có hành động 
khắc phục điều này và ngăn ngừa kết qủa sai 
được thông báo 


5.10 Báo cáo kết quả 
5.10.1 Yêu cầu chung 


Các kết quả của mỗi phép thử nghiệm, hiệu chuẩn 
hoặc một loạt các phép thử, hiệu chuẩn do PTN 
thực hiện phải được báo cáo chính xác, rõ ràng, 
không mơ hồ và khách quan cũng như phải phù 
hợp với các chỉ dẫn cụ thê trong phương pháp thử 
nghiệm hoặc hiệu chuẩn. 


Thông thường các kết quả phải được báo cáo 
trong báo cáo thử nghiệm hoặc giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn (xem chú thích 1), và phải bao gồm tất 
cả các thông tin mà khách hàng yêu cầu và cần để 
diễn giải các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn 
cũng như tất cả các thông tin theo yêu cầu của 
phương pháp đã sử dụng. Thông tin này thường 
là các nội dung được yêu cầu trong 5.10.2 và 
5.10.3 hoặc 5.10.4. Kết quả có thể được báo cáo 
theo cách đơn giản hơn trong trường hợp các 
phép thử hoặc hiệu chuẩn được thực hiện cho 


reviewed and may include, but not be limited to, 
the following: 


a)regular use of certified reference materials 
and/or internal quality control using secondary 


reference materials; 


b) participation in interlaboratory comparison or 
proficiency-testing programmes; 


c) replicate tests or calibrations using the same or 
different methods; 


d) retesting or recalibration of retained items; 


e) correlation of results for different characteristics 
of an item. 


NOTE The selected methods should be appropriate for 
the type and volume of the work undertaken. 


5.9.2 Quality control data shall be analysed and, 
where they are found to be outside pre-defined 
criteria, planned action shall be taken to correct 
the problem and to prevent incorrect results from 
being reported. 


5.10 Reporting the results 
5.10.1 General 


The results of each test, calibration, or series of 
tests or calibrations carried out by the laboratory 
be clearly, 
unambiguously and objectively, and in accordance 
with any specifc ¡instructons in the test or 


shall reported accurately, 


calibration methods. 


The results shall be reported, usually in a test 
report or a calibration certificate (see Note 1), and 
shall include all the information requested by the 
customer and necessary for the interpretation of 
the test or calibration results and all information 
required by the method used. This information is 
normally that required by 5.10.2, and 5.10.3 or 
5.10.4. In the case of testsĩ or calibratons 
performed for internal customers, or in the case of 
a written agreement with the customer, the results 
may be reported in a simplified way. Any 


49 


khách hàng nội bộ, hoặc trong trường hợp có một 
thoả thuận bằng văn bản với khách hàng. Nếu các 
thông tin liệt kê trong mục 5.10.2 đến 5.10.4 không 
được thông báo tới khách hàng thì phải có sẵn 
trong PTN nơi thực hiện thử nghiệm và/ hoặc hiệu 
chuẩn. 


Chú thích 1 - Các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn đôi khi cũng được gọi tương ứng là 


giấy chứng nhận thử nghiệm hoặc biên bản hiệu chuẩn. 


Chú thích 2 - Các biên bản thử nghiệm hoặc giấy 
chứng nhận hiệu chuẩn có thể ban hành dưới hình thức 
là bản in trên giấy hoặc truyền dữ liệu bằng điện tử với 


điều kiện là đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 


5.10.2 Biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn 


Mỗi biên bản thử nghiệm hoặc giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn phải bao gồm ít nhất các thông tin sau, 
trừ khi PTN có lý do chính đáng để không tuân 
theo: 

a) tiêu đề, ví dụ: biên bản thử nghiệm hoặc "giấy 
chứng nhận hiệu chuẩn": 

b) tên và địa chỉ của PTN và vị trí nơi tiến hành 
thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn nếu khác với địa chỉ 
của PTN; 


c) số mã hiệu thống nhát của biên bản thử nghiệm 
hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn (chẳng hạn số 
seri) và trên mỗi trang phải có mã hiệu để đảm 
bảo rằng trang đó được thừa nhận như là một 
phần của biên bản thử nghiệm hoặc giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn và xác định rõ ràng phần kết thúc 
của biên bản thử nghiệm hoặc giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn; 


d) tên và địa chỉ của khách hàng; 
e) nêu phương pháp đã sử dụng; 


f) miêu tả, tình trạng và xác định rõ ràng mẫu: đã 
thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn; 

g) ngày nhận mẫu thử hoặc hiệu chuẩn, trong 
trường hợp điều đó là quan trọng đối với hiệu lực 
và ứng dụng kết quả, ngày tháng thực hiện thử 


information Iisted in 5.10.2 to 5.10.4 which ¡is not 
reported to the customer shall be readily available 
in the laboratory which carried out the tests and/or 
calibrations. 


NOTE 1 Test reports and calibration certificates are 
sometimes called test certificates and calibration 


reports, respectively. 


NOTE 2 The test reports or calibration certificates may 
be issued as hard copy or by electronic data transfer 
provided that the requirements of this International 


Standard are met. 


5.10.2 Test reports and calibration certificates 


Each test report or calibration certificate shall 
include at least the following information, unless 
the laboratory has valid reasons for not doing so: 


a)a tile (e.g. “Test “Calibration 


Certificate”); 


Report” or 


b)the name and address of the laboratory, and the 
location where the tests and/or calibrations were 
carried out, if different from the address of the 
laboratory; 


c)unique identificaton of the test 
calibration certificate (such as the serial number), 


and on each page an identification in order to 


report_ or 


ensure that the page is recognized as a part of the 
test report or calibration certificate, and a clear 
identificaton of the end of the test report or 
calibration certificate; 


d)the name and address of the customer; 
e)identification of the method used; 


f)a of, the and 


unambiguous identification of the item(s) tested or 
calibrated; 


description conditon of, 


g)the date of receipt of the test or calibration 
iem(s) where this ¡is critical to the validity and 
application of 


50 


nghiệm hoặc hiệu chuẩn; 


h) viện dẫn đến kế hoạch và các thủ tục lấy mẫu 
mà PTN hoặc các tổ chức khác đã sử dụng nếu có 
liên quan đến hiệu lực hoặc ứng dụng của các kết 
quả 


Ì) các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn cùng 
với các đơn vị đo lường, nếu thích hợp 


j tên, chức vụ, chữ ký hoặc nhận dạng tương 
đương của người có thầm quyền cấp giấy 


chứng nhận hiệu chuẩn hoặc biên bản thử 
nghiệm; 


k) khi thích hợp, công bố về tính hiệu lực của các 
kết quả chỉ liên quan đến các mẫu đã 


được thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn. 


Chú thích 1 - Các bản sao y bản chính của giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn hoặc biên bản thử nghiệm cũng phải 


bao gồm số trang và tổng số trang. 


Chú thích 2 - Khuyến nghị rằng, PTN nên có một công 
bố chỉ ra rằng biên bản thử nghiệm hoặc giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn không được sao chép lại ngoại trừ 
toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của 
PTN. 


5.10.3 Biên bản thử nghiệm 


5.10.3.1 Bỗổ sung thêm vào các yêu cầu đã nêu 
trong 5.10.2 biên bản thử nghiệm phải bao gồm 
các thông tin sau nếu cần thiết để diễn giải các kết 
quả thử nghiệm: 

a) các sai khác từ việc thêm hoặc bớt đi so với 
phương pháp thử nghiệm và thông tin về điều kiện 
thử nghiệm cụ thể như: điều kiện môi trường; 


b) khi thích hợp, công bố sự phù hợp/không phù 
hợp so với các yêu cầu và/hoặc các qui định kĩ 
thuật; 


c) khi thích hợp, công bố độ không đảm bảo đo đã 
được ước lượng; thông tin về độ không đảm bảo 
đo là cần thiết trong các biên bản thử nghiệm khi 
có liên quan đến hiệu lực hoặc ứng dụng của kết 
quả thử nghiệm, khi khách hàng yêu cầu hoặc khi 
độ không đảm bảo đo ảnh hưởng tới sự phù hợp 


the results, and the date(s) of performance of the 
test or calibration; 


h) reference to the sampling plan and procedures 
used by the laboratory or other bodies where these 
are relevant to the validity or application of the 
results; 


jthe test or calibraton results with, where 


appropriate, the units of measurement; 


jthe name(s), function(s) and signature(s) or 
equivalent identification of person(s) authorizing 
the test report or calibration certificate; 


k)where relevant, a statement to the effect that the 
results relate only to the items tested or calibrated. 


NOTE 1 Hard copies of test reports and calibration 
certificates should also include the page number and 


total number of pages. 


NOTE 2 lt is recommended that laboratories include a 
statement specifying that the test report or calibration 
certificateshall not be reproduced except in full, without 


written approval of the laboratory. 


5.10.3 Test reports 


5.10.3.1 In addition to the requirements listed ¡in 
5.10.2, test reports shall, where necessary for the 
interpretaton of the test results, ¡include the 


following: 


a) deviations from, additions to, or exclusions from 
the test method, and information on specific test 
conditions, such as environmental conditions; 


b) where relevant, a statement of compliance/non- 


compliance with andi/or 


specifications; 


requirements 


c)where applicable, a statement on the estimated 
uncertainty of measurement, information on 
uncertainty is needed ¡in test reports when it is 
relevant to the validity or application of the test 
results, when a customer's instruction so requires, 
or when the uncertainty affects compliance to a 


51 


với một giới hạn của qui định kĩ thuật; 

d) các nhận xét và giải thích khi cần và cần thiết 
và được yêu cầu ( xem 5.10.5); 

e) thông tin bổ sung mà các phương pháp cụ thể, 
khách hàng hoặc các nhóm khách hàng có thể yêu 
cầu. 


5.10.3.2 Bổ sung vào các yêu cầu đã nêu trong 
5.10.2 và 5.10.3.1, nếu cần thiết để diễn giải các 
kết quả thử nghiệm thì báo cáo thử nghiệm bao 
gồm thông tin sau: 


a) ngày lầy mẫu; 


b) xác định rõ ràng về chất, vật liệu hoặc sản 
Ä F4 L.ẻ ` ˆ kì ` > 
phâm được lây mâu (bao gôm tên của nhà sản 
xuất, kiểu hoặc loại kí hiệu và số xeri, nếu thích 

hợp); 


c) vị trí lấy mẫu bao gồm các biểu đồ, bản đồ hoặc 
ảnh; 

d) viện dẫn kế hoạch và thủ tục đã sử dụng đề lấy 
mẫu; 

e©) các chỉ tiết của mọi điều kiện môi trường trong 
quá trình lấy mẫu có thể ảnh hưởng tới diễn giải 
kết quả thử nghiệm; 

f) mọi tiêu chuẩn hoặc qui định kĩ thuật khác về 
phương pháp hoặc thủ tục lấy mẫu và các sai 
khác thêm vào hoặc bớt đi so với qui định kĩ thuật 
liên quan. 


5.10.4 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 


5.10.4.1 Ngoài các yêu cầu đã nêu trong 5.10.2 
giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn phải bao gồm 
những thông tin sau, khi cần thiết, để diễn giải các 
kết quả hiệu chuẩn: 


a) các điều kiện (ví dụ môi trường) khi thực hiện 
hiệu chuẩn mà có ảnh hưởng tới các kết quả đo; 
b) độ không đảm bảo đo và/hoặc công bố sự phù 
hợp với một yêu cầu kĩ thuật đo lường xác định 
hoặc các điều của yêu cầu đó; 


c) bằng chứng rằng các phép đo được liên kết 


specification limit; 


d) where appropriate and needed, opinions and 
interpretations (see 5.10.5); 


e) additional information which may be required by 


specifc methods, customers or groups of 


customers. 


5.10.3.2 In addition to the requirements listed ¡in 
5.10.2 and 5.10.3.1, test reports containing the 
results of sampling shall include the following, 
where necessary for the interpretaton of test 
results: 


a) the date of sampling; 


b) unambiguous identification of the substance, 
material or product sampled (including the name of 
the manufacturer, the model or type of designation 
and serial numbers as appropriafe); 


c) the locaton of sampling, including any 
diagrams, sketches Or photographs; 
d) a reference to the sampling plan and 


procedures used; 


e)details of any environmental conditions during 
sampling that may affect the interpretation of the 
test results; 


f)any standard or other specificaton for the 
sampling method or procedure, and deviations, 
additions to or exclusions from the specification 
concerned. 


5.10.4 Calibration certificates 


5.10.4.1 In addition to the requirements listed ¡in 
5.10.2, calibration certificates shall include the 
following, where necessary for the interpretation of 
calibration results: 


a) the conditions (e.g. environmental) under which 
the calibrations were made that have an influence 
on the measurement results; 


and/or a 
identified 
metrological specification or clauses thereof; 


b)the uncertainty of  measurement 


staement of compliance with an 


52 


chuẩn (xem chú thích 2 trong 5.6.2.1.) 


5.10.4.2 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn chỉ phải liên 
quan tới các đại lượng và kết quả của các phép 
thử chức năng. Nếu có công bố về sự phù hợp với 
một qui định kĩ thuật thì công bố này phải xác định 
rõ ràng điều nào của qui định kĩ thuật được đáp 
ứng và điều nào không. Khi đưa ra công bố về sự 
phù hợp với một qui định kĩ thuật bỏ qua các kết 
quả đo lường và độ không đảm bảo đo kèm theo 
thì PTN phải ghi lại các kết quả này và lưu giữ 
chúng để có thể viện dẫn lại trong tương lai. 


Khi đưa ra công bố về sự phù hợp thì PTN phải 
tính đến độ không đảm bảo đo 


5.10.4.3 Khi một thiết bị hiệu chuẩn được hiệu 
chỉnh hoặc được sửa chữa thì các kết quả hiệu 
chuẩn trước và sau khi hiệu chỉnh hoặc sửa chữa 
phải được ghi lại nếu có 


5.10.4.4 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (hoặc tem 
hiệu chuẩn) không được bao gồm bất cứ khuyền 
nghị nào về thời hạn hiệu chuẩn trừ khi điều này 
đã được thoả thuận với khách hàng. 


Yêu cầu này có thể được thay thế bằng các qui 
định mang tính pháp luật. 


5.10.5 Nhận xét và diễn giải 


Khi đưa ra nhận xét và diễn giải thì PTN phải lập 
thành văn bản về cơ sở để đưa ra nhận xét và 
diễn giải. Các nhận xét và diễn giải phải được ghi 
rõ ràng như trong báo cáo thử nghiệm 


Chú thích 1 - Không nên có sự nhằm lẫn nhận xét và 
diễn giải với giám định và chứng nhận sản phẩm như 
được đề cập trong TCVN ISO/IEC 17020 và trong 
|SO/IEC Guide 65 


Chú thích 2 - Nhận xét và diễn giải trong báo cáo thử 
nghiệm có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các 


điểm sau: 


c)evidence that the measurements are traceable 
(see Note 2 in 5.6.2.1.1). 


5.10.4.2 The calibration certificate shall relate only 
to quantities and the results of functional tests. lf a 
statement of compliance with a specification is 
made, this shall identfy which clauses of the 
specification are met or not met. 


When a statement of compliance with a 
specification is made omitting the measurement 
results and associated uncertainties, the laboratory 
shall record those results and maintain them for 
possible future reference. 


When statements of compliance are made, the 
uncertainty of measurement shall be taken into 
accountt. 


5.10.4.3 When an instrument for calibration has 
been adjusted or repaired, the calibration results 
before and after adjustment or repair, if available, 
shall be reported. 


5.10.44 A calibraton certificate (or calibration 
label) shall not contain any recommendation on 
the calibration interval except where this has been 
agreed with the customer. This requirement may 
be superseded by legal regulations. 


5.10.5 Opinions and interpretations 


When opinions and interpretatons are included, 
the laboratory shall document the basis upon 
which the opinions and interpretations have been 
made. Opinions and interpretations shall be clearly 
marked as such in a test report. 


NOTE 1 Opinions and interpretations should not 
be confused with inspectons and  product 
certifications as intended in ISO/JIEC 17020 and 
ISO/IEC Guide 65. 


NOTE 2 Opinions and interpretations included in a test 


report may comprise, but not be limited to, the following: 


-an opinion on the statement of 


53 


- nhận xét về sự phù hợp/không phù hợp của các kết 
quả so với các yêu cầu 

- việc đáp ứng các yêu cầu trong hợp đồng 

- khuyến nghị về cách thức sử dụng kết quả 


- hướng dẫn đối với việc cải tiến 


Chú thích 3 - Trong nhiều trường hợp việc thông báo 
các nhận xét và giải thích bằng cách đối thoại trực tiếp 
với khách hàng có thể là thích hợp. Sự đối thoại như 


vậy phải được viết thành văn bản. 


5.10.6 Kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn nhận 
được từ nhà thầu phụ 

Khi biên bản thử nghiệm có các kết quả thử 
nghiệm do những nhà thầu phụ thực hiện thì các 
kết quả này phải được chỉ ra một cách rõ ràng. 
Nhà thầu phụ phải thông báo kết quả thử nghiệm 
bằng văn bản hoặc qua các phương tiện điện tử. 
Nếu phép hiệu chuẩn do nhà thầu phụ thực hiện 
thì nhà thầu phụ phải cấp giấy chứng nhận hiệu 
chuẩn cho PTN đang hợp đồng. 


5.10.7 Chuyển giao kết quả bằng điện tử 


Trong trường hợp các kết quả thử nghiệm hoặc 
hiệu chuẩn được chuyển bằng điện thoại, telex, 
máy fax hoặc các phương tiện điện tử hoặc điện 
từ khác thì các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải 
được đáp ứng (xem 5.4.7). 


5.10.8 Hình thức biên bản và giấy chứng nhận 


Hình thức của biên bản và giấy chứng nhận phải 
được thiết kế phù hợp với mỗi loại phép thử hoặc 
hiệu chuẩn được tiến hành và để giảm tối đa khả 
năng hiểu sai hoặc lạm dụng. 


Chú thích 1 - PTN phải quan tâm tới cách trình bày 
báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận hiệu chuẩn 
đặc biệt quan tâm tới cách diễn giải dữ liệu thử nghiệm 


hoặc hiệu chuẩn và làm cho người đọc dễ tiếp thu. 


Chú thích 2 - Các tiêu đề phải được tiêu chuẩn hoá tối 
đa. 


compliance/noncompliancee of the results with 


requirements; 
- fulfilment of contractual requirements; 
-recommendations on how to use the results; 


- guidance to be used for improvements. 


NOTE 3 In many cases it might be appropriate to 
communicate the opinions and interpretations by direct 
dialogue with the customer. Such dialogue should be 


written down. 


5.10.6 Testing and calibration results obtained 
from subcontractors 


When the test report contains results of tests 
performed by subcontractors, these results shall 
be clearly identified. The subcontractor shall report 
the results in writing or electronically. 


When a calibration has been subcontracted, the 
laboratory performing the work shall issue the 
calibration certificate to the contracting laboratory 


5.10.7 Electronic transmission of results 


In the case of transmission of test or calibration 
results by telephone, telex, facsimile or other 
electronic or electromagnetic the 
requirements of this International Standard shall 


means, 


be met (see also 5.4.7). 


5.10.8 Format of reports and certificates 


The format shall be designed to accommodate 
each type of test or calibration carried out and to 
minimize the possibilty of misunderstanding or 
misuse. 


NOTE 1 Attention should be given to the lay-out of the 
test report or calibration certiicate, especially with 
regard to the presentation of the test or calibration data 


and ease of assimilation by the reader. 


NOTE 2 The headings should be standardized as far as 


possible. 


54 


5.10.9 Sửa đổi bổ sung thử nghiệm hoặc giấy 
chứng nhận hiệu chuẩn 


Việc sửa đổi bổ sung nội dung báo cáo thử 
nghiệm hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn sau khi 
đã ban hành chỉ được thực hiện dưới dạng của 
một tài liệu bổ sung hoặc truyền dữ liệu và cần 
kèm theo tuyên bố: "Bổ sung cho biên bản thử 
nghiệm [hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn], số 
xêri... [hoặc các nhận dạng khác] ” hoặc hình thức 
nhận dạng tương đương. Việc sửa đổi như vậy 
phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu 
chuẩn này Khi cần ban hành một báo cáo thử 
nghiệm hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoàn 
toàn mới thì báo cáo và giấy chứng nhận này phải 
được nhận biết một cách đơn nhất và phải viện 
dẫn tới báo cáo và giấy chứng nhận gốc mà nó 
thay thế. 


5.10.9 Amendments to test reports and calibration 
certificates 


Material amendments to a test report or calibration 
certificate affter issue shall be made only in the 
form of a further document, or data transfer, which 
includes the statement: “Supplement to Test 
Report [or Calibration Certificate], serial number... 
[or as otherwise identified]”, or an equivalent form 
of wording. 


Such amendments shall meet all the requirements 
of this International Standard. When it is necessary 
to issue a complete new test report or calibration 
certificate, this shall be uniquelyidentified and shall 
contain a reference to the original that it replaces. 


K) 


